ĐẶNG VIỆT BỔNG 























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


ĐẠI CƯƠNG VÈ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN.3 

A - LÝ THUYÉT TÓM TẮT.3 

B - BÀI TẬP.3 

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG.6 

• • • 

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.11 

• • • 

DẠNG 3: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG, BA ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY TRONG KHÔNG 

GIAN.13 

DẠNG 4: XÁC ĐỊNH THIÉT DIỆN CỦA MỘT MẶT PHẢNG VỚI HÌNH CHÓP.17 

• • • • • 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 2 













ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


ĐẠI CƯƠNG VÈ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẢNG TRONG KHÔNG GIAN 
A-LỶ THUYẾT TÓM TÂT _ 

1. Các tính chất. 

• Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. 

• Có một và chỉ một mặt phang đi qua ba điểm không thắng hàng. 

• Neu một đường thẳng có hai điếm phân biệt cùng thuộc một mặt phang thì mọi điểm của đường 
thẳng đều thuộc mặt phang đó. 

• Có bốn điếm không cùng thuộc một mặt phang. 

• Neu hai mặt phang phân biệt có một điếm chung thì chúng còn có một điếm chung khác nữa. 

Vậy thì: Neu hai mặt phang phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung đi qua 
điểm chung ấy. Đường thẳng đó được gọi là giao tuyến của hai mặt phang . 

• Trên mỗi mặt phang các, kết quả đã biết trong hình học phang đều đúng. 

2. Các cách xác định một mặt phang 

• Ba điểm không thẳng hàng thuộc mặt phang. (mp(ABC), (ABC)) 

• Một điểm và một đường thẳng không đi qua điểm đó thuộc mặt phang. (mp(A,d)) 

• Hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phang. (mp(a, b)) 

3. Các quy tắc vẽ hình, biểu diễn của hình không gian 

• Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng. 

• Hình biếu diễn của hai đựờng thẳng song song là hai đường thẳng song song, của hai đường thẳng 
cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau. 

• Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng. 

• Đường nhìn thấy vẽ nét liền, đường bị che khuất vẽ nét đứt. 

4. Hình chóp và hình tứ diện. 

a) Hình chóp. 

Trong mặt phang (a) cho đa giác lồi A ị A 2 ...A n . Lấy điểm s nằm ngoài (a). 

Lần lượt nối s với các đỉnh A l ,A 2 ,...,A n ta được n tam giác SA Ị A 2 ,SA 2 A 3 ,...,SA n A l . Hình gồm đa giác 
A ì A 1 ...A n và n tam giác SA l A 2 ,SA 2 Ẩ 3 ,...,SA n A 1 được gọi là hình chóp, kí hiệu là S.A ị A 1 ...A n . 

Ta gọi s là đỉnh, đa giác A l A 2 ...A n là đáy, các đoạn SA l ,SA 2 ,...,SA n là các cạnh bên, 

A Ì A 2 ,A 1 A 3 ,..., A n A x là các cạnh đáy, các tam giác SA l A 2 , SA 2 Ẩ 3 ,..., SA n Aị là các mặt bên. .. 

b) Hình Tứ diện 

Cho bốn điểm A, B, c, D không đồng phẳng. Hình gồm bốn tam giác ABC, ABD, 

ACD và ( BCD) được gọi là tứ diện ABCD. 


B - BÀI TẬP 

Câu 1: Cho 2 đường thẳng a,b cắt nhau và không đi qua điểm A . Xác định được nhiều nhất bao 
nhiêu mặt phang bởi a, bvàA ? 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4. 

Hướng dan gịảù 

Chọn B. 

Có 3 mặt phang gồm (a,ỏ),(^4,a),(ổ,ố). 

Câu 2: Cho tứ giác lồi ABCD và điểm s không thuộc mp (ABCD). cỏ nhiều nhất bao nhiêu mặt 
phang xác định bởi các điếm A, B, c, D, s ? 

p A. 5 B. 6 c. 7 D. 8 

Hướng dẫn giải: 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Trang 3 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 









ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Chọn A. 

Có c\ +1 = 7 mặt phẳng. 

Câu 3: Cho bốn điếm không đồng phang, ta có thể xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phang 
phân biệt từ bốn điểm đã cho ? 

A. 2. B. 3. c. 4. D. 6. 

Hướng dan siủi: 

Chọn c. 

Do bốn điểm không đồng phang nên không tồn tại bộ ba điểm thẳng hàng trong số bốn điểm đó. Cứ 
ba điểm không thẳng hàng xác định một mặt phang nên số mặt phang phân biệt có thể lập được từ bốn 

điểm đã cho là cị = 4. 

Câu 4: Trong mp (a), cho bốn điểm A , B , c , D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm 

s 0 mp[a ). Có mấy mặt phang tạo bởi s và hai trong số bốn điểm nói trên? 

A. 4. B. 5. c. 6. D. 8 . 

Hướng dan siãì: 

Chọn c. 

Điểm s cùng với hai trong số bốn điểm A , B , c, D tạo thành một mặt phang, từ bốn điểm ta có 6 
cách chọn ra hai điểm, nên có tất cả 6 mặt phang tạo bởi s và hai trong số bốn điểm nói trên. 

Câu 5: Trong mặt phang (a) cho tứ giác ABCD , điểm E 0 (a). Hỏi có bao nhiêu mặt phang tạo bởi 
ba trong năm điểm A, B, C,D,E2 

A. 6. B. 7. c. 8. D. 9. 

Hướng dan giải: 

Chọn B. 

Điểm E và 2 điểm bất kì trong 4 điểm A,B,C,D tạo thành 6 mặt phẳng, bốn điểm A,B,C,D tạo 

thành 1 mặt phang. 

Vậy có tất cả 7 mặt phang. 

Câu 6: Cho năm điểm A, B , c , D , E trong đó không có bốn điểm nào ở trên cùng một mặt phang. 

Hỏi có bao nhiêu mặt phang tạo bởi ba trong số năm điếm đã cho? 

A. 10. B. 12. c. 8. D. 14. 

Hướng dan siải: 

Chọn A. 

Cứ chọn ra ba điếm trong số năm điếm A, B , c , D , E ta sẽ có một mặt phang. Từ năm điếm ta có 
10 cách chọn ra ba điếm bất kỳ trong số năm điếm đã cho, nên có 10 phang tạo bởi ba trong số năm 
điểm đã cho. 

Câu 7: Trong các hình sau : 



Hình nào có thể là hình biểu diễn của một hình tứ diện ? {Chọn Câu đúng nhất ) 


A. (I). B. (I), (II). c. (I), (II), (III). D. (I), (II), (III), 

(IV). 

Hướng dan gịảù 

Chọn B. 

Hình (III) sai vì đó là hình phang. 

Câu 8: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh là : 

A. 5 mặt, 5 cạnh. B. 6 mặt, 5 cạnh. c. 6 mặt, 10 cạnh. D. 5 mặt, 10 cạnh. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 4 
















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Hướns dẫn siải: 

Chọn c. 

Hình chóp ngũ giác có 5 mặt bên + 1 mặt đáy. 5 cạnh bên và 5 cạnh đáy. 



->c 


A. n + 2 mặt, 2 n cạnh. B. n + 2 mặt, 3 n cạnh, 

c. n + 2 mặt, n cạnh. D. n mặt, 3 n cạnh. 

Hướns dẫn sìải: 

Chọn A. 

Lấy ví dụ hình chóp cụt tam giác (n = 3) có 5 mặt và 9 cạnh => đáp án B. 

Câu 10: Trong các hình chóp, hình chóp có ít cạnh nhất có số cạnh là bao nhiêu? 
A. 3 . B. 4. c 5 . 


Hướns dẫn giải: 

Chọn D. 

_ r r 

Hình tứ diện là hình chóp có sô cạnh ít nhât. 


D. 6. 



Câu 11: Chọn khăng định sai trong các khăng định sau? 

A. Hai mặt phang có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa. 

B. Hai mặt phang có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất. 

c. Hai mặt phang phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất. 

D. Neu ba điểm phân biệt M ,N ,p cùng thuộc hai mặt phang phân biệt thì chúng thẳng hàng. 

Hướns dẫn giải: 

Chọn B. 

Hai mặt phang có một điểm chung thì chúng có thể trùng nhau. Khi đó, chúng có vô số đường thẳng 
chung => B sai. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 5 












ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


DẠNG 1: XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG 


Phương pháp 1 

Cơ sở của phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phang (a ) và ([ỉ ) cần thực hiện: 

- Bước 1: Tìm hai điểm chung A và B của (a) và (/3). 

- Bước 2: Đường thẳng AB là giao tuyến cần tìm ( AB = (a) n(/?)). 

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có AC nBD = M và AB n CD = N. Giao tuyến của mặt phẳng 
(SA c ) và mặt phẳng (SBD) là đường thẳng 


A. SN._ B. sc. 

Hướng dan siái: 

Chọn D. 

Giao tuyến của mặt phang (SAC) và mặt 
phẳng ( SBD) là đường thẳng SM. 


C. SB. 


D. SM. 


s 



D 


Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có AC n BD -M và AB n CD — N. Giao tuyến của mặt phẳng 

(SAB) và mặt phẳng ( SCD ) là đường thẳng 

A. SN. B. SA. c. MN. D. SM. 

Hướng dan giải: 

Chọn A. 


Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (AB / /CĐ). Khẳng định nào sau đây 

sai? 

A. Hình chóp S.ABCD có 4 mặt bên. 

B. Giao tuyến của hai mặt phẳng (&4C) và ( SBD ) là SO{ ơlà giao điểm của AC và BD ). 

c. Giao tuyến của hai mặt phẳng (&4Z)) và (SBC) là 57 ( I là giao điểm của AD và BC ). 

D. Giao tuyến của hai mặt phang (SAB) và ( SAD ) là đường trung bình của ABCD. 

Hướng dan giải: 

Chọn D. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 6 










ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 



. Hình chóp S.ABCD có 4 mặt bên ( SAB ), {SBC), {SCD), {SAD) nên A đúng. 

□ s, o là hai điểm chung của {SẮC) và {SBD) nên B đúng. 

□ s , I là hai điểm chung của ( SAD ) và ị SBC ) nên c đúng. 

□ Giao tuyến của (SAB) và ( SAD ) là SA , rõ ràng SA không thể là đuờng trung bình của hình thang 
ABCD. 

Câu 4: Cho tứ diện ABCD . Gọi o là một điểm bên trong tam giác BCD và M là một điểm trên 

đoạn AO . Gọi I,J là hai điểm trên cạnh BC , BD . Giả sử IJ cắt CD tại K , BO cắt JJ tại E và cắt 

CD tại H, ME cắt AH tại F . Giao tuyến của hai mặt phẳng {MIJ) và {ACD) là đường thẳng: 


Ả.KM. B. AK. 

Hướng dan siái: 

Chọn D. 

Do K là giao điểm của IJ và CD nên 
K e{MỈJ)f]{ACD) (1) 

Ta có F là giao điểm của ME và AH 
Mà AH(^{ACD), ME c= {MIJ) nên 

F e {mu)Ọ\{ACD) (2) 

Từ (1) và (2) có {MIJ)Ọ[{ACD) = KF 


c. MF. D . KF. 



Câu 5: Cho tứ diện ABCD. G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phang {ACD) và 
{GAB) là: 

A. AM , M là trung điểm AB . B. AN , N là trung điểm CD. 

c. AH , H là hình chiếu của B trên CD. D. AK , K là hình chiếu của c trên BD. 

Hướng dan siái: 

Chọn B. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 7 














ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 



D 


Ả là điểm chung thứ nhất của ( ACD ) và ( GAB ) 

G là trọng tâm tam giác BCD , N là trung điểm CD nên N e BG nên N là điểm chung thứ hai của 
{ACD) và (GA B ). Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng (A CD ) và (GA B ) là AN. 

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi / là trung điểm của SD, J là điểm trên sc và không trùng 
trung điểm sc. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABCD) và (AỈJ) là: 

A. AK, K là giao điểm IJ và BC. B. AH , H là giao điểm IJ và AB . 

c. AG, G là giao điểm IJ và AD . D. AF , F là giao điểm IJ và CD. 

Hướng dan si ái: 


Chọn D. 

A là điểm chung thứ nhất của ( A BCD) và {AU) 

LJ và CD cắt nhau tại F , còn IJ không cắt BC, AD, AB nên 
F là điểm chung thứ hai của ( ABCD ) và {au) . Vậy giao tuyến 

của {ABCD) và ( AU) là AF. 



Câu 7: phẳng {MBD) và ( ABN ) là: 


A. MN. 


B. AM. 


c. BG , G là trọng tâm tam giác ACD. 
Hướns dẫn siải: 


D. AH, H là trực tâm tam giác ACD. 


Chọn c. 

B là điểm chung thứ nhất của {MBD) và ( ABN). 

G là trọng tâm tam giác ACD nên G e AN, G e DM do đó 
G là điểm chung thứ hai của ( MBD ) và ( ABN). Vậy giao 

tuyến của hai mặt phẳng ( MBD ) và {ABN) là BG . 




Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 8 















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 

AD và BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng ( SMN ) và (SAC) là: 

A. SD. B. SO, o là tâm hình bình hành ABCD. 

c. SG, G là trung điểm AB . D. SF , F là trung điểm CD. 

Hướng dan si ải: 

Chọn B. 

s là điểm chung thứ nhất của ( SMN ) và ( SA c ). 
o là giao điểm của AC và MN nên 0<eAC,0^MN 
do đó o là điểm chung thứ hai của ( SMN ) và ( SA c ). 

Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng ( SMN) và (SAC) là 
SO. 

A 



Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SA 
và SB . Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. IJCD là hình thang. 


B. ( SAB)n(lBC) = ỈB. 
c. ( SBD)n(JCD) = JD. 

D. (IAC) C\(JBD) — A0, o là tâm hình bình hành ABCD. 

Hướng dẫn siải: 

Chọn D. 

Ta có ( IAC) = (SAC ) và ( JBD) = (SBD ). Mà 

(SAC)n(SBD) - so trong đó o là tâm hình bình hành 
ABCD. 


s 



Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (AD^BC). Gọi M là trung điểm CD 
Giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và ( SAC ) là: 

Ả. SI, I là giao điểm AC và BM. B. 57, J là giao điểm AM và BD. 

c. SO, o là giao điểm AC và BD. D . SP, p là giao điểm AB và CD. 

Hướng dan si ái: 

Chọn A. 5 


s là điểm chung thứ nhất của (MSB) và ( SA c ). 

I là giao điểm của AC và BM nên I e AC , I e BM do đó I 
là điểm chung thứ hai của (MSB) và ( SAC). Vậy giao tuyến của 

hai mặt phẳng (MSB) và (SAC) là SI. 



Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Câu 11: Cho tứ diện ABCD. G là trọng tâm tam giác BCD , M là trung diêm CD , 1 là diêm trên 
đoạn thẳng AG , BI cắt mặt phang ( ACD ) tại J . Khẳng định nào sau đây sai? 

A. AM =ị y ACD}r\ị y ABG}. B. A , J , M thẳng hàng. 

c. J là trung điểm AM . D . DJ = (ACD)n(BDJ). 

Hướng dẫn giải: 


Chọn c. 

Ta có Ae(ACD)n(ABG), 

M € BG _ . , . . 

M e(ACD)n(ABG) nên 



M e CD 

AM=(ACĐ)n(ABG). 

Nên AM =(ACD)n(ABG) vậy Ađúng. 

A, J , M cùng thuộc hai mặt phang phân biệt 
(ACD) ,[ABG) nên Ả, J, M thẳng hàng, vậy B đúng. 

Vì I là điểm tùy ý trên AG nên J không phải lúc nào cũng 
là trung điểm của AM . 

Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD AD / IBC. Gọi 1 là giao điểm của 
AB và DC, M là trung điểm sc . DM cắt mặt phẳng ( SAB) tại J. Khẳng định nào sau đây sai? 
A. s , /, J thẳng hàng. B. DM d mp ( SCI ) . 

c. JM c mp(SAB). D . Sỉ = (SAB)n(SCD). 

Hướng dẫn giải: 


D 


Chọn c. 

□ s, I , J thẳng hàng vì ba điểm cùng thuộc hai mp (SA B ) và 
(iSCD) nên A đúng. 

□ Me sc => M e ( SCI ) nên DM c= mp (SCI ) vậy B đúng. 

□ M <é(SAB) nên JM c t mpịSAB ) vậy c sai. 

□ Hiển nhiên D đúng theo giải thích A. 



Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 10 













ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


DẠNG 2: XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẢNG 


Phương pháp 

Cơ sở của phương pháp tìm giao điếm 1 của đường thẳng d và mặt phang (a ) là xét hai khả năng 
xảy ra: 

- Trường hợp 1: (a ) chứa đường thẳng À và À cắt đường thắng d tại I. 

Khi đó: / = í/n A =>/ = dn(a) 




- Trường hợp 2: (a) không chứa đường thẳng nào cắt d . 
+ Tìm (fi) => d và (a) n (/?) = À ; 

+ Tìm I = d nA; 

=>/ = í/n(c(). 


Câu 1: Cho bôn điêm A, B, c, D không cùng năm trong một mặt phăng. Trên AB, AD lân lượt lây các 
điểm M và N sao cho MN cắt BD tại I. Điểm I không thuộc mặtphẳng nào sao đây: 

Ả.(BCD). B.(ABD). c. (CMN). D .(ACD). 

Hướns dẫn siải: 

Chọn D. 


A 



I e BD => / e ( BCD ), ( ABD) 

I e MN => / e (CMN) 

Câu 2: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD với đáy ABCD có các cạnh đối diện không song song với 
nhau và M là một điếm trên cạnh SA. 

a) Tìm giao điểm của đường thẳng SB với mặt phang (MCD). 

A. Điểm H, trong đó E — AB n CD ,H - SA n EM 

B. Điểm N, trong đó E = AB n CD , N = SB nEM 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 11 















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


c. Điểm F, trong đó E = AB n CD , F — sc n EM 
D. Điểm T, trong đó E = AB n CD , T = 57) n EM 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng MC và mặt phang (57? D ). 

Ả. Điểm H, trong đó 7 = AC n BD , H = M4 n 57 
B. Điểm F, trong đó J = AC C\ BD , F = MD n 57 
c. Điểm K, trong đó 7 = ACnBD, K=MCnSI 
D. Điểm V, trong đó 7 = ^4C n 7?7), V = MB n 57 
Hướng dan sidì: 

a) Trong mặt phang ( ABCD ), gọi 
E = ABnCD. 

Trong ( SAB) gọi. 

Ta có Ne EM c= (A7CĐ) => A G (A7CĐ) và 
N <E SB nên N = SB(~Ì (A7C7)). 

b) Trong ( ABCD ) gọi 7 = .4C n BD. 

Trong (SAC) gọi K = MCnSI. 

Ta có K eSI a (5!ỔD) và E €MC nên 
K=MCn(SBD). 

Câu 3: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, M là một điêm trên cạnh sc, N là trên cạnh BC . Tìm 
giao điểm của đường thẳng SD với mặt phăng(.7MA/). 

A. Điểm K, trong đó K = IJnSD ,7 = SOnAM, o = ACnBD,J = ANnBD 

B. Điểm H, trong đó 77 = 77 nSA ,7 = SOnAM, o = AC nBD,J = AN nBD 
c. Điểm V, trong đó V = IJ nSB ,7 = SOnAM, 0 = ACnBD, J = AN n BD 
D. Điểm p, trong đó p = IJ nSC ,7 = SOnAM, o = AC nBD,J = AN nBD 

Hướng dan siấi: 

Trong mặt phẳng (ABCD) gọi 

0 = ACnBD, J = AN n BD . 

Trong (5!TC) gọi I = SOc\AM và 
K = ỈJnSD. 

Ta có 7 G AM cz(AMN),Je AN cz(AMN) 

=> IJ c^(AMN). 

Do đó K eỉJ d ( AMN ) => K e ( AMN ). 

Vậy K = SDn(AMN) 




-—^> 2 ) 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 12 










ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


DẠNG 3: BA ĐIỀM THẲNG HÀNG, BA ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY TRONG 
KHÔNG GIAN 


a) Đê chứng minh ba điêm ( hay nhiêu điêm) thăng hàng ta chứng minh chúng là điêm chung của hai 
mặt phang phân biệt, khi đó chúng nằm trên đường thẳng giao tuyên của hai mặt phang nên thẳng 
hàng. 



tức là: 

- Tìm d = (a)n(yỡ); 

- Chỉ ra (chứng minh) d đi qua ba điếm A,B,C => A,B,C thẳng hàng. 
Hoặc chứng minh đường thẳng AB đi qua c => A,B,C thẳng hàng. 


b) Đê chứng minh ba đường thăng đông qui ta chứng minh giao điêm của hai đường thăng thuộc 
đường đường thẳng còn lại. 



Phương pháp 1 

Cơ sở của phương pháp này là ta cần chứng minh đường thẳng thứ nhất qua giao điểm của hai đường 
thẳng còn lại. 

- Bước 1: Tìm I = d l r\d 2 . 


- Bước 2: Chứng minh d-, đi qua /. 
=> d l ,d 2 ,d ĩ đồng quy tại I . 


Phương pháp 2 

Cơ sở của phương pháp là ta cần chứng minh chúng đôi một cắt nhau và dôi một ở trong ba mặt phang 
phân biệt. 

- Bước 1: Xác định 


< 


V 


dị,d 2 d(a); d l r\d 2 = /j 
d 2 ,d ì d (/?); d 2 n d 3 = / 2 
d 3 , d { d (ỵ); d 2 n d x = / 3 


trong đó (a), (/3), (ỵ) phân biệt 


r > 

- Bước 2: Kêt luận d l ,d 2 ,d ĩ đông quy tại I - lị = / 2 = / 3 . 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 13 














ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Câu 1: Cho tứ diện ABCD . Gọi M , N lần lượt là trung điểm AB và CD . Mặt phẳng (a) qua MN 
cắt AD và BC lần lượt tại p, Q . Biết MP cắt NQ tại /. Ba điểm nào sau đây thẳng hàng? 


A. I, A, c. B. I,B,D. 

Hướng dan siứì: 

Chọn B. 


Ta có MP cắt NQ tại I 


IeMP 

IeNQ 


I e ( ABD ) 
I € (CBD) 
I e(ABD)n(CBD). 


=> / <E BD. 

Vậy I, B, D thẳng hàng. 


c. I, Ả, B . D .I,C,D. 




Câu 2: Cho tứ diện SABC. Trên SA,SB và sc lây các diêm D,E và F sao cho DE căt AB tại /, 
EF cắt BC tại J , FD cắt CA tại K .Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Ba điểm B ,J,K thẳng hàng 

B. Ba điểm I,J,K thẳng hàng 

c. Ba điểm Ỉ,J,K không thẳng hàng 
D. Ba điểm I,J, c thẳng hàng 

Hướng dẫn siải: 

Ta có 

/ = DE n AB, DE c (DEF) => / € (DEF ); 

AB cz(ABC)^> I e(ABC) (l) .Tương tự 


(2 )K = DFnAC 


J = EFnBC 

J e EF e ( DEF) 

J eBC <=(ABC) 

K eDF c= (£>£F) 

KeAC^(ABC) 
có I,J,K là điểm chung của hai mặt phang 
(ABC) và (DEF) nên chúng thẳng hàng. 


(3)Từ (1),(2) và (3) ta 



K 


Câu 3: Cho tứ diện SABC có D,E lần lượt là trung điểm của AC,BC và G là trọng tâm của tam 


giác ABC. Mặt phẳng («) đi qua AC cắt SE,SB lần lượt tại M,N. Một mặt phẳng (/3) đi qua BC 
cắt SD, SA tương ứng tại p và Q. 

a) Gọi 1 = AM n DN,J = BP n EQ . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Bốn điểm S,I,J,G thẳng hàng. B. Bốn điểm S,I,J,G không thẳng hàng, 

c. Ba điểm P,I,J thẳng hàng. D. Bốn điểm I,J,Q thẳng hàng. 

b) Giả sử K = AN n DM,L = BQ n EP . Khằng định nào sau đây là đúng? 

A. Ba điểm S,K,L thẳng hàng. B. Ba điểm S,K,L không thẳng hàng 

c. Ba điểm B ,K,L thẳng hàng D. Ba điểm c ,K,L thẳng hàng 

Hướns dẫn siảỉ: 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 14 






















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


a) Ta có s e(SAE)r) (SBD),( 1) 

ịG e AE c= (SAE) 
G = AEnBD^ị 

GeBDd(SBD) 


G e (SAE ) 
G e (SBD) 


I = AMnDN 

I e(SỔD) 
/ e (SAE) 


( 2 ) 


< 


I eDN d(SBD) 
IeAMd (SAE) 


< 


( 3 ) 



J = BPr\EQ 


J e(SBD) 


Je(SẮE) 

? 


( 4 ) 


J eBP c= (.SBD) 

J eEQd (SAE) 

Từ (1),(2),(3) và (4) ta có S,Ỉ,J,G là điêm chung của 
hai mặt phang (SRD) và (SAE) nên chúng thẳng hàng. 

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD , gọi o là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Một 
mặt phang (a) cắt các cạnh bên SA,SB,SC,SD tưng ứng tại các điểm M,N,P,Q. Khẳng định nào 
đúng? 


A. Các đường thẳng MP, NQ, so đồng qui. 
c. Các đường thẳng MP, NQ, so song song. 
Hướng dan si ải: 

Trong mặt phẳng ( MNPQ ) gọi I = MP n NQ. 

Ta sẽ chứng minh I e so. 

Dễ thấy SO = ( SAC)n(SBD). 

IeMPd(SAC) 
ỉ e NQd(SBD) 

'le (SẮC) 

I e (SBD) ~ 

Vậy MP,NQ,SO đồng qui tại 1. 


B. Các đường thẳng MP, NQ, so chéo nhau. 
D. Các đường thẳng MP, NQ, so trùng nhau. 


IeSO 



D 


Câu 5: Cho hai mặt phang (p) và ( Q ) cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng a. Trong ( P) lấy hai 
điểm A,B nhưng không thuộc a và s là một điểm không thuộc ( P). Các đường thẳng SA,SB cắt 

(Ò) tương ứng tại các điểm C,D . Gọi E là giao điểm của AB và a .Khẳng định nào đúng? 

A. AB,CD và a đồng qui. B. AB,CD và a chéo nhau, 

c. AB,CD và a song song nhau. D. AB,CD và a trùng nhau 

Hướng dan sỉảỉ: 

Trước tiên ta có s 0 AB vì ngược lại thì s e AB c= (p) => s e (p) 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 15 

























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


(mâu thuẫn giả thiết) do đó s, A, B không thẳng hàng, vì vậy ta có mặt phẳng ( SAB ). 


Do C = SAn(Q) 


=> 


CsSAd ( SAB ) 
Ce(0) 


=> 


c e (SAB) 
Ce(Q) 



Tương tự D = SB n(ộ) 


< 


D eSB cz (SAB ) 
DeịQ) 


=> < 


De(SAB) 

De(Q) 



Từ (1) và (2) suy ra 
Mà E — AB na=>< 


CD = (SAB)n(Q). 

E e AB d (SAB) Ịe e(SAB) 
Eeacz(Q) E e (Q) 


=>EeCD. 

Vậy AB,CD và a đồng qui đồng qui tại E . 



Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 16 





















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


DẠNG 4: XÁC ĐỊNH THIÉT DIỆN CỦA MỘT MẶT PHẢNG VỚI HÌNH CHÓP. 


Phương pháp: 

Đe xác định thiết diện của hình chóp S.A l A 2 ...A n cắt bởi mặt phang (a), ta tìm giao điểm của mặt 

phang ịa ) với các đường thẳng chứa các cạnh của hình chóp. Thiết diện là đa giác có đỉnh là các giao 

điểm của (a) với hình chóp ( và mỗi cạnh của thiết diện phải là một đoạn giao tuyến với một mặt của 
hình chóp) 

Trong phần này chúng ta chỉ xét thiết diện của mặt phang đi qua ba điếm không thẳng hàng. 

Lưu ý: Điểm chung của hai mặt phang (a) và ( p ) thường được tìm như sau : 



Tìm hai đường thẳng a,b lần lượt thuộc (a)và (p), đồng thời chúng cùng nằm trong mặt phang (y) 
nào đó; giao điểm M =anb chính là điểm chung của (a) và (/?). 


Câu 1: Cho ABCD là một tứ giác lôi. Hình nào sau đây không thê là thiêt diện của hình chóp 
S.ABCD ? 

A. Tam giác. B. Tứ giác. c. Ngũ giác. D. Lục giác. 

Hướng dan giải: 

Chọn D. 

Hình chóp S.ABCD có 5 mặt nên thiết diện của hình chóp có tối đa 5 cạnh. Vậy thiết diện không 
thể là lục giác. 

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là tứ giác lồi. Thiết diện của mặt phẳng (a) tuỳ ý với 
hình chóp không thể là: 

A. Lục giác. B. Ngũ giác. c. Tứ giác. D. Tam giác. 

Hướng dan giải: 

Chon A. 

Thiết diện của mặt phang với hình chóp là đa giác được tạo bởi các giao tuyến của mặt phang đó với 
mỗi mặt của hình chóp. 

Hai mặt phang bất kì có nhiều nhất một giao tuyến. 

Hình chóp tứ giác S.ABCD có 5 mặt nên thiết diện của (a) với S.ABCD có không qua 5 cạnh, 
không thể là hình lục giác 6 cạnh. 


Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và diêm M ở trên cạnh SB . Mặt 
phang ( ADM ) cắt hình chóp theo thiết diện là 

A. tam giác. B. hình thang. c. hình bình hành. D. hình chữ nhật. 

Hướng dan si ải: 

Chọn B. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 1 7 


















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Câu 4: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD , có đáy là hình thang với AD là đáy lớn và p là một điêm 
trên cạnh SD. 

a) Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng ( PAB ) là hình gì? 

A. Tam giác B. Tứ giác c. Hình thang D. Hình bình hành 

b) Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC. Thiết diện của hình chóp cắt bởi {MNP) là 


hình gì? 

A. Ngũ giác B. Tứ giác 

Hướng dan sìai: 

a) Trong mặt phang ( ABCD ), gọi 
E = ABnCD. 

Trong mặt phẳng ( SCD ) gọi Q = sc n EP. 

Ta có E e AB nên EPcz(ABP ) => ộ e (ABP ) 

, do đó Q = sc C\(ABP ). 

Thiết diện là tứ giác ABQP . 


c. Hình thang D. Hình bình hành 

s 



b)Trongmặtphẳng (ABCD) gọi F,G lần 
lượt là các giao điểm của MN với AD và CD 
Trong mặt phẳng ( SA D ) gọi H = SA n FP 

Trong mặt phẳng ( SCD) gọi K = sc n PG. 
Ta có F e MN => F e (MNP), 

=> FPcz (MNP) => H e (MNP) 


He SA 

Vậy < ^ (mnp) ^ H = SA n (MNP) Tưong 

tự K = SCn (MNP). 

Thiết diện là ngũ giác MNKPH . 



Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD. Điểm C' nằm trên cạnh sc. 

Thiết diện của hình chóp với mp (ABC') là một đa giác cỏ bao nhiêu cạnh? 

A. 3 . B. 4. c. 5 . D. 6. 

Hướng dan gịảị: 

Chọn B. 


Xét (ABA 1 ) và (SCD) có 
' A' e sc,sc c (SCD) 

Ãe(ABÃ) ^ 


A' là điểm 


chung 1. 


Gọi I = ABnCD 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 18 












ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


7e AB,AB^(ABA') 
\l eCD,CD(^(SCD) 
(ABA r )n(SCD) = ư 


I là điểm chung 2. 


Gọi M = IA'nSD. 
Co 


(ABA')n(SCD) = A'M 

( ABA ') n ( SAD) = AM 

(ABẨ) n(ABCD) = AB 

(ABA')n(SBC) = BA' 

Thiết diện là tứ giác ABA'M . 




Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi / là trung điểm SA . Thiết diện 


của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng ( IBC ) là: 

A. Tam giác 1BC. B. Hình thang IJCB (/là trung diêm SD ). 

c. Hình thang IGBC ( G là trung điểm SB ). D. Tứ giác IBCD. 


Hướng dẫn gịảù 

Chọn B. 

Gọi o là giao điểm của AC và BD, G là giao điểm của CI và 
SO. 

Khi đó G là trọng tâm tam giác SAC . Suy ra G là trọng tâm tam 
giác SBD. 

Gọi J = BG n SD . Khi đó J là trung điểm SD . 

Do đó thiết điện của hình chóp cắt bởi ( IBC ) là hình thang IJCB ( 
J là trung điểm SD ). 




Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành tâm o. Gọi M ,N,P là ba 
điếm trên các cạnh AD, CD, so. Thiết diện của hình chóp với mặt phang (MNP) là hình gì? 

A. Ngũ giác B. Tứ giác c. Hình thang D. Hình bình hành 

Hướns dẫn siải: 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 19 















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Trong mặt phẳng ( ABCD ) gọi E,K,F lần lượt là 
giao điểm của MN với DA,DB,DC. 

Trong mặt phẳng ( SDB ) gọi H - KPr\SB 
Trong mặt phẳng ( SAB ) gọi T -EHr\SA 
Trong mặt phẳng ( SBC ) gọi R = FH n sc . 

E eMN „„ ._- 

>EHd (MNP), 


Ta có 


HeKP 


Te SA 
TeEH 



,,„^=>T = SAn(MNP). 

: (MNP) v ' 

Lí luận tương tự ta có R = sc n (MNP). 

Thiết diện là ngũ giác MNRHT. 

Câu 8: Cho tứ diện ABCD, M và N lần lượt là trung điểm AB và AC . Mặt phẳng (a ) qua MN 

cắt tứ diện ABCD theo thiết diện là đa giác (T). Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. (T) là hình chữ nhật. B. (T) là tam giác. 

c. (T) là hình thoi. D. (T) là tam giác hoặc hình thang hoặc hình 


bình hành. 

Hướng dan gỉỏu 

Chọn D. 

(a) qua MN cắt AD ta được thiết diện là một tam giác. 

(a) qua MN cắt hai cạnh BD và CD ta được thiết diện là một 
hình thang. 

Đặc biệt khi mặt phang này đi qua trung điểm của BD và CD, 

ta được thiết diện là một hình bình hành. 

• • • 



Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M ,N,Q lần lượt là trung điểm 
của các cạnh AB, AD, sc. Thiết diện của hình chóp với mặt phang (MNQ) là đa giác có bao nhiêu 
cạnh ? 

A. 3. B. 4. c. 5. D. 6. 

Hướng dan siãì: 

Chọn c. 


Mua fiỉe Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 20 





















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNQ) 
là ngũ giác MNPQR. Đa giác này có 5 cạnh. 





Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song, điểm 
M thuộc cạnh SA. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phang : 

a) (SẮC) và (SBD) 

A. sc B. SB 

c. SO trong đó ơ = ACnBĐ D. {5} 

b) ( SAC ) và (MBD) 

A. SM 

c. OM trong âổO-ACniBD 

c) (MBC) và (SAD) 

A. SM 

c. SO trong O-ACn BD 

d) ( SAB) và (SCD) 

A. SE trong đó E = AB n CD 
c SO trong o = ACnBD 
Hướng dan si ủi: 

a) Gọi 0-ACr\BD 

OeẮC^(SẮC) 

o € BD d (SBD ) Lại c ó Se (SAC)n(SBD) 

=> o e (SAC)n(SBD) 

=>SO = (SẮC)n(SBD ). 

b) 0 = ACnBD 
OeAC^(SAC) 

o e BD c= (MBD) 

=> Oe(SAC)n(MBD ). 

Và M e(SAC)n(MBD)=> OM =(SAC)n(MBD). 

c) Trong (ABCD) gọi 


B. MB 

D SD 

B. FM trong đó F = BC n AD 
D SD 


B. FM trong đó F = BC n AD 
D SD 


F = BC C\AD 


F eBC(zịMBC) 

_ v " _'=>Fe(MBC)n(8Ai 
F e AD c (SAD) v ! v 





Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 21 














ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Và M € (MBC) n (SAD) => FM = (MBC) n (SAD) 
d) Trong ( ABCD ) gọi E = AB n CD , ta có 
SE = (SAB)n(SCD). 

Câu 11: Cho tứ diện ABCD, o là một điểm thuộc miền trong tam giác BCD, M là điểm trên đoạn 
AO 


a) Tìm giao tuyến của mặt phang (MCD) với các mặt phang (ABC). 

A.PC trong đó p = DC n AN, N = DO n BC 
B PC trong đó p = DM n AN, N = DAnBC 
c PC trong đó p = DM n AB, N = DO n BC 
D PC trong đó p = DMn AN, N = DOnBC 

b) Tìm giao tuyến của mặt phang ( MCD ) với các mặt phang ( ABD ). 

A. DR trong đó R = CM n AQ, Q = CA n BD 

B. DR trong đó R = CB n AQ, Q = Cỡ n RZ) 

C. DR trong đó R = CM nAQ, Q = co n BA 

D. DR trong đó R = CM nAQ, Q = co n BD 

c) Gọi I,J là các điểm tương ứng trên các cạnh BC và BD sao cho u không song song với CD. 
Tìm giao tuyến của hai mặt phang (IJM) và (ACD). 

A. FG trong đó F = IJnCD, G = KM n AE,K = BEnIA,E = BO n CD 

B. FG trong đó F = IAnCD , G = KM nAE,K = BAnLỈ,E = BOnCD 
c FG trong đó F = IJnCD, G = KMnAE,K = BAnIJ,E = BOnCD 
D.FG trong đó F = IJnCD, G = KM n AE,K = BE n ủ,E = BO n CD 

Hướng dẫn siải: 


a) Trong (BCD) gọi N-DO n BC, trong 
(. ADN ) gọi p = DM n AN 

I p e DM <= ( CDM ) 

(PtAN^(ABC) 

=> Pe(CDM)n(ABC ) 

Lại có 

c € (CDM)n(ABC) => PC = (CDM)n(ABC) 


b)Tương tự, trong (BCD) gọi (2 = con BD, 


trong (ACQ) gọi R = CM nAQ 
ÍR e CM d (CDM) 

ị_ }__ /=> Rs(CDM)n(ABD) 

ReAQcz(ABD) v > y > 


D là điểm chung thứ hai của (MCD) và 
(ABD) nên DR = (CDM)n(ABD). 


A 



c) Trong (BCD) gọi E = BO nCD,F = IJ nCD, K = BE nIJ; trong (ABE) gọi G = KMnAE. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 22 










ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 



F eIJ czựJM) 

F e CD c= ị ACD) 



F e(ỊJM)n(ACD), 


ÍGeKM <=(IJM) 
{GeAEcz(ACD) 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 23 








ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.2 

A - LÝ THUYÉT TÓM TẮT.2 

B - BÀI TẬP.2 

DẠNG 1: CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.5 


DẠNG 3: CHỨNG MINH BỐN ĐIỂM ĐỒNG PHẢNG VÀ BA ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUI 
.12 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 1 











ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
A - LỶ THUYẾT TÓM TẮT _ 

1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. 

Cho hai đường thẳng a và b trong không gian. Có các trường họp sau đây xảy ra đối với a và b : 
Trường họp 1: Có một mặt phang chứa ca a và b , khi đó theo kết quả tronh hình học phang ta có ba 
khả năng sau: 

- a và b cắt nhau tại điểm M , ta kí hiệu ac\b = M. 

- a và b song song với nhau, ta kí hiệu a\\b. 

- a và b trùng nhau, ta kí hiệu a=b. 

Trường họp 2: Không có mặt phang nào chứa cả a và b , khi đó ta nói a và b là hai đường thắng 
chéo nhau. 

2. Các tính chất 

• Trong không gian, qua một điếm cho trước không nằm trên đường thắng a có một và chỉ một đường 
thẳng song song với a. 

• Neu ba mặt phang phân biệt cắt nhau từng đôi một theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy 
hoặc đồng qui hoặc đôi một song song. 

• Neu hai mặt phang cắt nhau lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song 
song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó. 

• Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. 


B- BÀI TẬP 

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thắng chéo nhau khi chúng không có điếm chung. 

B. Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau, 
c. Hai đường thẳng song song nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phang. 

D. Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phang thì hai đường thẳng đó chéo nhau. 

Hướng dan gỊỏii 

Chọn B. 

Dựa vào vị trí tưcmg đối giữa hai đường thẳng. 

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Hai đường thắng lần lượt nằm trên hai mặt phang phân biệt thì chéo nhau. 

B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau, 
c. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung. 

D. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau. 

Hướng dân siủi: 

Chọn C. 

Câu 3: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

A. Hai đường thắng không có điếm chung thì chéo nhau. 

B. Hai đường thắng phân biệt không có điểm chung thì chéo nhau, 
c. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung. 

D. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phang phân biệt thì chéo nhau. 

Hướng dan giải: 

Chọn C. 

Câu A sai vì hai đường thắng không có điểm chung thì chéo nhau hoặc song song với nhau. 

Câu B sai vì hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung thì chéo nhau hoặc song song với nhau. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 2 










ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Câu D sai vì hai đường thăng phân biệt năm trên hai mặt phăng phân biệt thì có thê chéo nhau hoặc 
song song với nhau. 

Câu 4: Hãy Chọn Câu đúng? 

A. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. 

B. Hai đường thắng song song nhau nếu chúng không có điếm chung. 

c. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau. 

D. Không có mặt phang nào chứa cả hai đường thắng a và b thì ta nói a và b chéo nhau. 

Hướng dan siứì: 

Chọn D. 

- Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì có thế trùng nhau => A sai. 

- Hai đường thẳng không có điếm chung thì song song hoặc chéo nhau => B sai. 

- Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phang thì có thế cắt, trùng hoặc chéo nhau => c sai. 

- Hai đường thẳng chéo nhau nếu chúng không đồng phang => D đúng. 

Câu 5: Hãy Chọn Câu đúng? 

A. Neu ba mặt phang cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó đồng qui. 

B. Neu hai mặt phang lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến, nếu có, của chúng sẽ 
song song với cả hai đường thẳng đó. 

c. Neu hai đường thẳng a và b chéo nhau thì có hai đường thẳng p vầ q song song nhau mà mỗi 
đường đều cắt cá a vầb . 

D. Hai đường thắng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang thì không chéo nhau. 

Hướng dan si ải: 

Chọn D. 

- Neu ba mặt phang cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì có thế đôi một song song nhau => A sai. 

- Neu hai mặt phang lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến, nếu có, của chúng có thế 
trùng với một trong hai đường thẳng đó => B sai. 

- Giả sử: p cắt a và b lần lượt tại A và B . q cắt a và b lần lượt tại A' và B'. 

Neu p / /ợ => A,B,A',B' đồng phang => a,b đồng phang ( mâu thuẫn) => c sai. 

- Hai đường thẳng chéo nhau nếu chúng không đồng phang => D đúng. 

Câu 6: Cho hai đường thẳng phân biệt a và b cùng thuộc mp (a). 

Cỏ bao nhiêu vị trí tương đối giữa a vàb? 

A. 1. B. 2 . c. 3. D. 4. 

Hướng dan siấi: 

Chọn c. 

Vị trí tương đối của hai đường thẳng cùng nằm trong 1 mặt phang là: 

. Hai đường thẳng trùng nhau. 

□ Hai đường thẳng cắt nhau. 

□ Hai đường thẳng song song. 

Câu 7: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b . Lấy A, B thuộc a và c, D thuộc b . Khẳng định 

nào sau đây đúng khi nói về hai đường thẳng AD và BC ? 

A. Có thể song song hoặc cắt nhau. B. cắt nhau, 

c. Song song nhau. D. Chéo nhau. 

Hướng dan si ủi: 

Chọn D. 

Ta có a và b chéo nhau nên A, B, C,D không đồng phang. Do đó AD và BC chéo nhau. 

Câu 8: Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong đó a/ lb. Khẳng định nào sau 

đây không đúng? 

A. Nếu a//c thì ồ//c. 

B. Neu c cắt a thì c cắt b. 

c. Neu Ắ ea và B eb thì ba đường thẳng a, b, AB cùng ở trên một mặt phang. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 3 










ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPTNho Quan A Quan hệ song song- HH11 

D. Tồn tại duy nhất một mặt phang qua a và b . 

Hướng dan siái: 

Chọn B. 

B. sai do a, c cắt nhau nên cùng nằm trong mặt (a) và đuờng thẳng b song song với (a ). Khi đó c 
và b có thể chéo nhau. 

Câu 9: Cho đuờng thẳng a nằm trên mp(P), đường thẳng b cắt [P) tại o và o không thuộc a. 

Vị trí tương đối của a và b là 

A. chéo nhau. B. cắt nhau. c. song song nhau. D. trùng nhau. 

Hướng dan si ải: 

Chọn A. 



Dựa vào hình vẽ ta suy ra a và ố chéo nhau. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 4 










ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


DẠNG 1: CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 

_ • _ 

Phương pháp: Có thể sử dụng 1 trong các cách sau: 

1. Chứng minh 2 đường thẳng đó đồng phang, rồi áp dụng phương pháp chứng minh song song 
trong hình học phang (như tính chất đường trung bình, định lí Talét đảo, ...) 

2. Chứng minh 2 đường thẳng đó cùng song song với đường thẳng thứ ba. 

3. Neu hai mặt phang phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng 
(nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thắng đó. 

4. Áp dụng định lí về giao tuyến song song. 


Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung 
điểm SA, SB, sc, SD . Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với IJ ? 


A. EF. B. DC. C. AD. 

Hướng dan sì ủi: 

Chọn c. 

Ta có ĨJ là đường trung bình tam giác SAB nên IJIIAB. 

D. đúng. 

ABCD là hình bình hành nên AB//CD . Suy ra UIICD . B. đúng. 
EF là đường trung bình tam giác SCD nên EFIICD . Suy ra 
IJIIEF . A. đúng. 

Do đó chọn đáp án C. 


D. AB. 




Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD . Gọi A',B',C',D' lần lượt là trung điểm của các cạnh SA,SB,SC và 
SD. Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào không song song với A ' B ' ? 


A. ẢB. B. CD. C. 

Hướng dan siái: 

Chọn D. 

Neu ABCD là hình bình hành thì A'B' sẽ song song với 
các đường thẳng AB,CD và C'D'. Do vậy các phương 

án A, B và c đều sai. 


C'D\ 


D. sc. 


s 



D 


Câu 3: Cho hình hộp ABCD.A'B'ƠD' . Khẳng định nào sau đây SAI? 

A. AB'C'D và A'BCD' là hai hình bình hành có chung một đường trung bình. 

B. BD' và B'C' chéo nhau. 

C. A'c và DD' chéo nhau. 

D. DC' và AB' chéo nhau. 

Hướng dan guỊU 

Chọn D. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 5 


















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Dơ và AB' song song với nhau. 

Câu 4: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD, CD, BC. 
Mệnh đề nào sau đây sai? 


A. MN//BD và MN = ị ỔD . 

2 


B. MN//PQ và MN = PQ . 


c. MNPQ là hình bình hành. 

Hướng dan siái: 

Chọn D. 


_ A 

Có MN, PQ lân lượt là đường trung bình tam giác 


ABD,BCD nên < 


MN//BD, MN = Ậ BD 

2 

PQIIBD,PQ = )-BD 


Nên MN//PQ,MN = PQ 
=> MNPQ là hình bình hành. 

Do đó MP và NQ cùng thuộc mặt phẳng MNPQ. 


D. MP và NỌ chéo nhau. 



Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thang với đáy lớn AB . Gọi M,N lần lượt 
là trung điểm của SA và SB . 

a) Khẳng định nào sau đây là đúng nhất 

A. MN song song với CD. 

B. MN chéo với CD. 
c. MN cắt với CD. 

D. MN trùng với CD. 

b) Gọi p là giao điểm của sc và ( ADN ), / là giao điểm của AN và DP . Khẳng định nào sau đây 
là đúng? 

A. SI song song với CD. 

B. SI chéo với CD. 
c. SI cắt với CD. 

D. SI trùng với CD. 

Hướng dân si ủi: 

a) Ta có MN là đường trung bình của tam giác SAB nên 
MNịịAB. 

Lại có ABCD là hình thang => AB / / CD. 

ÍMN II AB 
[CD\\AB 


Vậy { 


MNịịCD. 


B 



Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 6 














ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


b) Trong ( ABCD ) gọi E = ADnBC , trong ( SCD) gọi p = sc n EN . 
Ta có E € AD c= ( ADN) => EN c= (and) ( ADN). 

Vậy P = SCn(ADN). 


Do I = ANnDP 


IeAN 

IeDP 


< 


Ie(SAB) 


Sỉ = (SAB)n(SCD). 


Ta có < 


SI II CD. 


Ie(SCD) 

AB <z (SAB) 

CD c= (iSCD) 

^5||CD 

(&45)n(SCD) = S/ 

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thang với đáy AD và BC. Biết 

AD = a,BC = b . Gọi / và J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD và SBC. Mặt phang ( ADJ ) cắt 

SB,SC lần lượt tại M,N. Mặt phẳng ( BCI ) cắt SA,SD tại P,Q . 

a) Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. MN song sonng với PQ. 

B. MN chéo với PQ. 
c. MN cắt với PQ. 

D. MN trùng với PQ. 

b) Giải sử AM cắt BP tại E ; CQ cắt DN tại F . Chứng minh EF song song với MN và PQ. Tính 
EF theo a,b. 


A. EF = Ma + b) 

Hướng dan siảỉ: 
a) Ta có / e ( SAD ) 

AD c ( SAD) 

BC c (IBC) 

AD II BC 


B. EF = ?-(a + b) 


I e (SAD)r\ (IBC). 


c. EF = =-(a + b) 


D. EF = ị(a + b) 


Vậy 


(SAD) r\(lBC) = PQ 

=> PQ II AD II BC (1) 

Tương tự J e (SBC) ^Je (SBC) n (ADJ) 
AD c ( ADJ) 

BC d (SBC) 

AD\\BC 

(SBC) n (ADJ ) = MN 

=> MN II AD II BC (2) 

Từ (l) và (2) suy ra MNịịPQ. 


Vậy 



D 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 7 
















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


b) Ta có E = AM n BP 


E € ( AMND ) 
E e (PBCQ) 


;F = DNnCQ 


< 


F e (AMND ) 
F e (PBCQ) 


__ , _ . , . L4DII5C 

Do đó EF = (AMND)n(PBCQ). Mà 

Tính EF : Gọi ả: = CPc\EF => EF = EK + KF 
Tacỏ EK\\BC^ — = — (\),PM\\AB PE PM 


Mà 


, PM SP 2 

à -= -— = — 


SA 3 
EK PE 


BC PB 
PE _ 2 

EB~3 


EB AB 


Từ (1) suy ra 


PE 


1 


BC PB PE + EB 


1 + 


2 2 _ _ 2 . 
„^ = ị=>EK = ịBC = ịb 
EB 5 5 5 


PE 


T>.AB = CD. 


Tương tợ KF = ^a. Vậy EF = EK + KF = I(fl + ố). 

Câu 7: Cho tứ diện ABCD. M , N , p , Q lần lượt là trung điểm y4C , ỔC , ÃD , ,TD . Tìm điều kiện 
để MNPQ là hình thoi. 

Ả.AB = BC. B.BC = AD. C.AC = BD. 

Hướng dan si ải: . 

Chọn D. 

Ta có: MN song song với PQ vì cùng song song với AB , MQ 
song song với PN vì cùng song song với CD nên tứ giác MNPQ 
là hình bình hành. 

Tứ giác MNPQ là hình thoi khi MQ = PQ <=> AB = CD . B 


D 



Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 8 



























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


DẠNG 2: TÌM GIAO TUYÉN CỦA HAI MẶT BÂNG QUAN HỆ SONG SONG 


Phương pháp: 

Sử dụng tính chất: Neu hai mặt phang (a) và ị/3) có điểm chung M và lần lượt chứa hai đường thẳng 
song song d và d' thì giao tuyến của (a) và (/?) là đường thẳng đi qua M song song với d và d'. 


Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyên của hai mặt 
phẳng ( SAD ) và (SBC) . Khẳng định nào sau đây đúng? 


A. d qua s và song song với BC . B. d qua s và song song với DC . 

c. d qua s và song song với AB . D. d qua s và song song với BD. 

Hướng dan gịỏu 

Chọn A. 


r 


Ta có { 




AD c= (SAD) 
BCcz(SAC) 
d = (SAD)n(SAC) 
ADHBC 


=> dllBC (Theo hệ quả của định lý 2 


(Giao tuyến của ba mặt phang)). 



Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 
Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAB ) và ( SCD ) 

A. là đường thẳng đi qua s song song với AB, CD 

B. là đường thẳng đi qua s 

c. là điểm s 

D. là mặt phẳng (SAD) 

Hướng dan siứì: 

AB <= ( SAB ) 

CD <= (SCD) 

AB\\CD 

Se(SAB)n(SCD) 

(SAB)n(SCĐ) = d II ABII CD,S e d . 


Ta có < 


d 



B 


Câu 3: Cho hình bình hành ABCD và một điểm s không nằm trong mặt phang (ABCD). Giao tuyến 

của hai mặt phang ( SAB ) và ( SCD ) là một đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây? 

A. AB . B. AC. c. BC. D SA . 

Hướns dẫn siải: 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 9 






















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Chọn A. 


Xét ( SAB ) và (SCD) có 

ABIICD 

s là điềm chung < AB c= (SAB) 

CD <= (SCD) 

(, SAB ) n ( SCD ) = SxllABIICD 



Câu 4: Cho tứ diện ABCD. I và J theo thứ tự là trung diêm của AD vầAC, G là trọng tâm tam 
giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng ( GIJ ) và (BCD) là đường thẳng : 


A. qua / và song song với AB. B. qua J và song song với BD. 

c. qua G và song song với CD. D. qua G và song song với BC. 


Hướng dân siải: 

Chọn c. 

Gọi d là giao tuyến của ( GIJ ) và ( BCD ). 

Tacóơe (GU) n ( BCD ), UIICD, u c= (GIJ), CD c= ( BCD ). 
Suy ra d đi qua G và song song với CD. 


s X 



B 


Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với các cạnh đáy là AB và CD. Gọi 
I,J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang (SA B ) và ( IJG ). 

A. là đường thẳng song song với AB 

B. là đường thẳng song song vơi CD 

c. là đường thẳng song song với đường trung bình của hình thang ABCD 
D. Cả A, B, c đều đúng 

b) Tìm điều kiện của AB và CD để thiết diện của ( IJG ) và hình chóp là một hình bình hành. 


A. AB = ịcD B. AB = CD c. AB = ịcD 

3 2 

Hướng dan si ủi: 

a) Ta có ABCD là hình thang và I,J là trung điểm của AD,BC 
nên IJ / IAB. 


Vậy 


Ge(SAB)n(lJG) 

ABcz(SAB) 

IJ <z ỤJG) 

AB II IJ 

(SAB)n(ỉJG) = MN II IJ II AB với 


D. AB = 3CD 



B 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 10 



















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


M eSA,N eSB. 

b) Dễ thấy thiết diện là tứ giác MNJI. 

Do G là trọng tâm tam giác SAB và MN 11 AB nên 
(E là trung điểm của AB ). 


MN _ SG _ 2 
~ÃB~~SẼ~ 3 


=> MN = \ AB . 
3 


Lại có IJ = -- ( AB + CD ). Vì MN 11 IJ nên MNIJ là hình thang, do đó MNIJ là hình bình hành khỉ 
MN = IJ 

<I> I AB = ị(AB + CD) <=> AB = 3 CD . 

Vậy thết diện là hình bình hành khi AB — 3CD. 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 11 








ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


DẠNG 3: CHỨNG MINH BỐN ĐIỂM ĐỒNG PHẲNG VÀ BA ĐƯỜNG THẲNG 
ĐÒNG QUI 


Phương pháp: 

+ Đe chứng minh bốn điếm A,B,C,D đồng phang ta tìm hai đường thẳng a,b lần lượt đi qua hai 
trong bốn điểm trên và chứng minh a,b song song hoặc cắt nhau, khi đó A,B,C,D thuôc mpịa,b ). 

+ Đe chứng minh ba đường thẳng a, b, c đồng qui ngoài cách chứng minh ở §1, ta có thể chứng minh 
a,b,c lần lượt là giao tuyến của hai trong ba mặt phang (a),(/! ),(t>) trong đó có hai giao tuyến cắt 
nhau. Khi đó theo tính chất về giao tuyến của ba mặt phang ta được a,b,c đồng qui. 


Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N, p, Q, R, T lần lượt là trung điểm AC, BD, BC , CD, 
SA, SD . Bốn điếm nào sau đây đồng phang? 


A. M,P,R,T. B. M,Q,T,R. c .M,N,R,T. D. P,Q,R,T. 


Hướns dẫn siải: 

Chọn B. 

Ta có RT là đường trung bình của tam giác SAD nên 
RTIIAD . 

MQ là đường trung bình của tam giác ACD nên MQHAD. 
Suy ra RTIIMQ . Do đó M ,Q, R,T đồng phẳng. 



Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi M,N,E,F lần lượt là trung 
điểm của các cạnh bên SA,SB,SC và SD. 

a) Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. ME,NF,SO đôi một song song (O là giao điểm của AC và BD ). 

B. ME,NF,SO không đồng quy ( O là giao điểm của ẮC và BD ). 
c. ME,NF,SO đồng qui(ơ là giao điểm của AC và BD ). 

D. ME,NF,SO đôi một chéo nhau ( O là giao điểm của AC và BD ). 

b) Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Bốn điểm M,N,E,F đồng phẳng. 

B. Bốn điểm M ,N,E,F không đồng phẳng. 

c. MN, EF chéo nhau 
D. Cả A, B, c đều sai 
Hướns dẫn eiải: 


Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 12 












ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


a) Trong ( SA c ) gọi I =ME n SO , dễ thấy / là trung điểm của so , suy ra F1 là đuờng trung bình 


của tam giác SOD . 

Vậy FIĨ/OD. 

Tương tự ta có Nỉ II OB nên N,I,F thẳng hàng hay / e NF . 
Vậy minh ME,NF,SO đồng qui. 

b) Do ME n NF = 1 nên ME và NF xác định một mặt 
phang. Suy ra M,N,E,F đồng phang. 


s 



Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Gọi M,N,E,F lân lượt là trọng tâm 
các tam giác SAB,SBC,SCD và SDA . Chứng minh: 

a) Bốn điểm M,N,E,F đồng phẳng. 

b) Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Bốn điểm M,N,E,F đồng phẳng. 

B. Bốn điểm M,N,E,F không đồng phẳng. 

c. MN, EF chéo nhau 
D. Cả A, B, c đều sai 


b) Ba đường thăng ME,NF,SO đông qui (ơ là giao diêm của AC và BD ). 

a) Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. ME,NF,SO đôi một song song (ơ là giao điểm của AC và BD). 

B. ME,NF,SO không đồng quy ( O là giao điểm của AC và BD ). 
c. ME,NF,SO đồng qui (ơ là giao điểm của AC và BD). 

D. ME,NF,SO đôi một chéo nhau (ơ là giao điểm của AC và BD ). 

Hướng dan giải: 

a) Gọi M \N\E\F' lần lượt là trung điểm các cạnh 

AB,BC,CD và DA . s 


, SM 2 SN 2 SM SN 

Ta có — => -7— = —— 

SM ' 3 SN' 3 SM' SN' 
^>MN\\M'N' (1). 


Tương tự 


SE SF 


Lại có 


SE' SF 
M'N'\\AC 

E'F'\\AC 


-=>EF\\E'F' (2) 
=>M'N'\\E'F' ( 3 ) 


Từ (l),(2) và ( 3 ) suy ra MN II EF . Vậy bốn điểm 
M,N,E,F đồng phẳng. 

b) Dễ thấy M'N'E'F' cũng là hình bình hành và o - M' E'c\N' F'. 



Mua file Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 13 
















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song- HH11 


Xét ba mặt phẳng (M'SE'),(N'SF') và ( MNEF ) ta có : 
(M'SE')c\(N'SF') = SO 
(M 'SE')n ( MNEF ) = ME 
( N'SF')n ( MNEF) = NF 


ME n NF = / . 

Do đó theo định lí về giao tuyến của ba mặt phang thì ba đường thẳng ME,NF,SO đồng qui. 
Câu 4: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, p, Q, R, s lần lượt là trung điểm của các cạnh 
AC, BD, AB, AD, BC,CD. Bốn điểm nào sau đây đồng phẳng ? 


A. p, Q, R, s. B. M, N, R, s. 

Hướng dan 2ĨÍÍÌ: 

Chọn A. 

Do PQ là đường trung bình của tam giác 
ABD => PQ II BD. Tương tự, ta có RS II BD. Vậy 
PQ 11 RS => P,Q,R,S cùng nằm trên một mặt phang. 
Các bộ bốn điểm M, N, R, S; M, N, p, Q và 
M, p, R, s đều không đồng phẳng. 


c. M, N, p, Q. D. M, p, R, s. 


A 



Mua fiỉe Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 14 










ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẬT PHẲNG.2 

DẠNG 1: CHỨNG MINH ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẢNG.6 

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH THIẾT DIỆN SONG SONG VỚI ĐƯỜNG THẲNG.9 

• • • 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 1 









ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẢNG 


1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. 

Cho đường thẳng d và mặt phang (a), ta có ba vị trí tương đối giữa chúng là: 

• d và (a) cắt nhau tại điểm M , kí hiêu [M } = d n(a) hoặc để đơn giản ta kí hiệu M = d n(a) 

(hl) ' 

• d song song với (a), kí hiệu <i||(a) hoặc (a)||<i (h2) 

• d nằm trong (a), kí hiệu d cz(a) (h3) 



2. Các định lí và tính chất. 

• Neu đường thẳng d không nằm trong mặt phang (a ) và d song song với đường thẳng d ' nằn 
trong (ct) thì d song song với (ct). 

d <2 (a) d 


Vậy \ d\\d' 


=> d II (a) 


d' a (a) 



h3 


• Cho đường thẳng d song song với mặt phang (a) . 

Neu mặt phang (P) đi qua d và cắt (a) theo giao 
tuyến d' thì d'\\ d . 


r 


Vậy 


V 


d\\(a) 
£/(=(/?) 
(a)n(/?) = d' 


d 



ĩ 9 

• Nêu hai mặt phăng phân biệt cùng song song với 

9 r r 

một đường thăng thì giao tuyên của chúng ( nêu có) 

9 

cũng song song với đường thăng đó. 


r 


Vậy 


V 


(a)\\d 

(/3)11 d 

(a)n(/?) = d' 


^>d'\\d. 




d 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 2 



































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một 
mặt phang chứa đường thẳng này và song song với 
đường thẳng kia. 




Câu 1: Cho mặt phang (a) và đường thẳng d (p(a ). Khẳng định nào sau đây sai? 

A. Neu d / /(«) thì trong (a) tồn tại đường thẳng (a) sao cho a / ld . 

B. Neu d / /(«) và đường thẳng b <z (a) thì b / ld . 
c. Nếu d / /ca (a ) thì d / / [a ). 

D. Neu d C\(a) = A và đường thẳng d' <z (a) thì d và d' hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau. 

Hướng dẫn giải: 

Đáp án B. 

Khi (ú?) / /(«) và đường thắng (ố) <z (a) thì ngoài 

trường họp (ố)//(<?) còn có trường họp (ỉ>) và (t/) 
chéo nhau. 








Câu 2: Cho hai đường thẳng a và b cùng song song với mp ( p ). Khẳng định nào sau đây không sai? 

A. a/ lb . 

B . a và b cắt nhau, 
c. a và b chéo nhau. 

D. Chưa đủ điều kiện đế kết luận vị trí tương đối của a và b . 

Hướng dan giải: 

Chọn D. 

Cho mp ( p ) qua A,B,C không thẳng hàng. 

Giả sử a,b,c phân biệt là các đường thẳng nằm 

ngoài mp(p) thỏa a/ / AB,b / / AB,C / / BC. 

Trong trường họp này a / lb. 

Neu a và c đồng phang thì a cắt c. 

Neu a và c không đồng phang thì a và c chéo 
nhau. 

Câu 3: Khắng định nào sau đây đủng? 

A. Đường thẳng a a mp ( p ) và Hip(p) / / đường thẳng Á : 

B. A IImp (p) => Tồn tại đường thẳng A' c mp (p): A V /A. 



a / /A. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Trang 3 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 












ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


c. Neu đường thẳng A song song với mp (p ) và [P) cắt đường thẳng a thì Á cắt đường thẳng a. 

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phang thì 2 đường thẳng đó song song 
nhau. 

Hướng dẫn siủi: A _ 

Chọn B. 

, A//À' 1 t . . 

Ta có . . . > =>À//(p). 

A-e(P) v ; A .- 



□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Câu 4: Cho mp{p ) và hai đường thẳng song song a và b. 

Ghi Đ (đủng) hoặc s (sai) vào ô vuông trong các mệnh đề sau: 

A. Neu mp(p ) song song với a thì (p)/ ỉb 

B. Neu mp(p) song song với a thì (p) chứa b 
c. Neu mp{p ) song song với a thì (p)/ lb hoặc chứa b 

D. Neu mp ( p ) cắt a thì cũng cắt b 

E. Neu mp{p ) cắt a thì ( p) có thể song song với b 

F. Neu mp{p ) chứa a thì (p) có thể song song với b 

Hướng dẫn siảỉ: 

Chọn c. 

a! /b ] 

, “ , =>6// p v6c p . 
a//(p)Ị v ' v ; 

Chọn D. 

a cắt ( p) suy ra b không song song (p) mà (p) cũng 

không chứa b , vậy b cắt ( p). 

Chọn F. 
a cz (p) 

allb \=>bllự). 

b ^{ p )\ 

Câu 5: Trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phang? 



B. 2. 


c. 3. 


D. 4. 



A. 1. 

Hướng dan giãi: 

Chọn c. 

Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phang là 
. Đường thắng nằm trong mặt phang. 

□ Đường thắng song song với mặt phang. 

□ Đường thắng cắt mặt phang. 

Câu : Cho hai đường thắng a và b chéo nhau. 

Có bao nhiêu mặt phang chứa a và song song vớib ? 

A. 0. B. 1. 

Hướng dan giãi: 

Chọn B. 

Theo định lý 3. Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phang chứa đường thắng này và 
song song với đường thẳng kia. 


c. 2. 


D. Vô số. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 4 














ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Câu 6: Cho hai đường thẳng song song a và b .cỏ bao nhiêu mặt phang chứa a và song song với b 
? 

A. 0 . B. 1 . c. 2 . D. vô số. 

Hướng dan siải: 

Chọn D. 

Theo tính chất: Có vô số mặt phang chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. 


Câu : Cho đường thẳng a nằm trong mp ( a ) và đường thẳng b (p(a). Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Nếu b//(a) thì b / la. 

B. Neu b cắt (a) thì b cắt a. 
c. Nếu b / la thì ố//(a). 

D. Neu b cắt (a) và mp ( /3 ) chứa b thì giao tuyến của (a) và (P) là đường thẳng cắt ca a và b 


LÒI giải 

Chọn c. 

a c= (a ) 
b ỢL («) 
a I /b 


> 


b //(a). 


Câu 7: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau, cỏ bao nhiêu mặt phang chứa a và song song với b 


? 


B. 1. 


A. 0. 

Hướng dan si ủi: 

Chọn B. 

Gọi (a) là mp chứa a và song song b. 
(«) có vtptn a = ịu a ;u b 

Đồng thời (a ) qua A với Aea. 

Do đó (a ) xác định duy nhất. 


c. 2. 


D. Vô số. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Trang 5 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 












ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


DẠNG 1: CHỨNG MINH ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG. 



Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm 0,1 là trung điêm cạnh sc. 
Khẳng định nào sau đây SAI? 

A. 10II mp ( SAB ) . 

B. /ơ//mp(&4D). 

c. mp(/z?£>)cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là một tứ giác. 

V.(IBD){](SAC) = IO . 

Hướns dẫn giải: 

Chọn c. 


















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Ta có: ( 1BD ) cắt hình chóp theo thiết diện là tam giác IBD nên Chọn c. 

Ta có: ( IBD ) n (sắc) = IO nên D đúng. 

Câu 2: Cho tứ diện ABCD . Gọi Gj và G 2 lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD và ACD. 
Chọn Câu sai: 


A. G Í GJ/(ABD). 


B. G l G 2 //(ABC). 


D. G, G 7 = — AB . 
1 2 3 


c. BG X , AG 2 và CD đồng qui 

Hướng dẫn siải: 

Chọn D. 

G ì và G 2 lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD và ACD nên BG ] , AG 2 và CD đồng qui tại M (là 
trung điểm của CD). 

Vì Gfi 2 / IAB nên Gfi 2 / ỉ(ABD) và Gfi 2 / /(ABC) . 

Lại có G ] G 1 = \-AB nên chọn đáp án D. 



n 


Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Mặt phẳng («) qua BD và song 
song với SA , mặt phang (a) cắt sc tại K. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ? 


A. SK = 2KC. 


B. SK = 3 KC. 


Hướng dẫn siảỉ: 

Chọn c. 

Gọi o là giao điểm của AC và BD. Do mặt phang 
(ct) qua BD nên ỡe(ct). 

Trong tam giác SAC, kẻ OK song song SA 
( KeSC ). 

'(a)\\SA 

Do ^ỠA||&4^ỠAc(a)^5 , Cn(a) = {A}. 
o e (a) 

Trong tam giác SAC ta có 
OKU SA 

OK là đường trung bình của A SAC. 


OA = oc 
Vậy SK = KC. 


c. SK = KC. D. SK = ẬkC. 

2 


s 



Câu 4: Cho tứ diện ABCD với M, N lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD , ACD 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 7 

















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Xét các khăng định sau: 

(I) MN / /mp( ABC) . (II) MN//mp(BCD ) . 

(III) MNIImp(ACD). (\V))MNHmp(CDA). 

Các mệnh đề nào đủng? 

A. I, II. B. II, III. c. III, IV. 

Hướns dẫn siảỉ: 


D. I, IV. 


Chọn A. 

9 

Gọi / là trung điêm của AD . 

^ „ IM IN 1 

Do M,N là trọng tâm tam giác ABD,ACD nên - 

IB IC 3 


Theo định lý Talet có MN//BC. 
Mà BC c ( BCD),BC c= ( ABC) . 

Vậy MNH{BCD),MNH{ABC). 






Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 8 









ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


DẠNG 2: XÁC ĐỊNH THIẾT DIỆN SONG SONG VỚI ĐƯỜNG THẲNG. 


Phương pháp: 

Sử dụng định nghĩa và các tính chất hoặc biếu thức tọa độ của phép tịnh tiến. 

Trong phần này ta sẽ xét thiết diện của mặt phang (a ) đi qua một điểm song song với hai đường thẳng 
chéo nhau hoặc [a) chứa một đường thẳng và song song với một đường thẳng; để xác định thiết diện 

(a)\\d 

loại này ta sử dụng tính chất: \ d cz (/?) =>(a)n(/3) = d'\\d,M ed' 

M e(a)n(yổ) 


Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AD//BC , AD = 2.BC , M là trung 
điểm SA . Mặt phẳng ( MBC ) cắt hình chóp theo thiết diện là 

A. tam giác. B. hình bình hành. c. hình thang vuông. D. hình chữ nhật. 

Hướns dẫn sỉảỉ: 


Chọn B. 

Sử dụng định lý ba đường giao tuyến ta có giao tuyến của 
( MBC) với (SAD) là MN sao cho MN//BC 

Ta có: MNIIBCIIAD nên thiết diện AMND là hình thang. 
Lại có MN//BC và M là trung điểm SA 


MN là đường trung bình, MN = ^-AD = BC 
Vậy thiết diện MNCB là hình bình hành. 



B 

c 


Câu 2: Cho tứ diện ABCD và M là diêm ở trên cạnh 

AB và CD . Thiết diện của tứ diện cắt bởi (a) là 

A. hình bình hành. B. hình chữ nhật. 

Hưởng dẫn eỉải: 

Chọn A. 

Trên (ABC) kẻ MNIIAB ; NeBC 
Trên ( BCD ) kẻ NP//CD; PeBD 

Ta có (a) chính là mặt phẳng (MNP) 

Sử dụng đính lý ba giao tuyến ta có 
(MNP) n AD = { Q } với MQIICDIINP 

Ta có 


AC . Mặt phẳng (a) qua và M song song với 
c. hình thang. D. hình thoi. 


A 



MQIINPIICD Ị 
MNHPQHAB ] 


thiết diện MNPQ là hình bình hành. 


Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là tứ giác lồi. Thiết diện của mặt phẳng (a) tuỳ ý với 
hình chóp không thể là: 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Trang 9 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 












ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


A. Lục giác. B. Ngũ giác. c. Tứ giác. 

Hướns dẫn eiải: 


D. Tam giác. 


Chọn A. 

Tr ? r 9 

Thiết diện của mặt phang với hình chóp là đa giác được tạo bởi các giao tuyến của mặt phang đó với 


mỗi mặt của hình chóp. 

Hai mặt phang bất kì có nhiều nhất một giao tuyến. 

Hình chóp tứ giác S.ABCD có 5 mặt nên thiết diện của («) 

với S.ABCD có không qua 5 cạnh, không thể là hình lục giác 6 
cạnh. 

Sử dụng định lý ba đường giao tuyến ta có giao tuyến của 

(ADM) với ( SBC) là MN sao cho MN//BC 

Ta có: MNIIBCIIAD nên thiết diện AMND là hình thang. 



Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o . Lấy điểm I trên đoạn so 

sao cho -ẸỊ— = ị , BI cắt SD tại M và DI cắt SB tại N. MNBD là hình gì ? 

SO 3 


A. Hình thang, 
c. Hình chữ nhật. 

Hướng dẫn siải: 

Chọn A. 

SI 2 

I trên đoạn so và —— = — nên / là trọng tâm 

SO 3 

tam giác SBD. Suy ra M là trung điểm SD; N là 
trung điểm SB. 

Do đó MN//BD và MN = -ị- BD nên MNBD là 

2 

hình thang. 


B. Hình bình hành. 

D. Tứ diện vì MN và BD chéo nhau. 


s 



Câu 5: Cho tứ diện ABCD . M là điểm nằm trong tam giác ABC,mp(a ) qua M và song song với 

AB và CD. Thiết diện của ABCD cắt bởi mp(a ) là: 

A. Tam giác. B. Hình chữ nhật. c. Hình vuông. D. Hình bình hành. 

Hướns dẫn siải: 


Chọn D. 

\\\\\(a)//AB nên giao tuyến (a ) và (ABC) là đường thẳng 
song song AB. 

Trong (ABC). Qua M vẽ EF//AB( l) (E e BC,F e AC). Ta 
có ( a)n(ABC) = MN. 

Tưcmg tự trong mp(BCD), qua E vẽ 

EHIIDC (2) (H eBD) suy ra (a)n(BCD) = HE. 

Trong mp(ABD), qua H vẽ HG//AB (3) (Ge AD ), suy ra 



Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 10 
















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


(. a)n(ABD) = GH. 

Thiết diện của ẢBCD cắt bởi (a) là tứ giác EFGH. 


Ta có 


, (a)n(ADC) = FG 
( a)IIDC 


FG//DC( 4) 


Từ (1),(2),(3),(4)=> 


EF / / GH 

„„ , , “ => EFGH 
\EHHGF 


là hình bình hành. 


Câu 6: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD . Gọi M và N lân lượt là trung diêm của SA và sc. Khăng 
định nào sau đây đủng? 


A. MN / / mp(ABCD). 

B. MN//mp(SAB). 
c. MN / /mp(SCD). 

D. MN//mp(SBC). 

Hướng dẫn giải: 

Chọn A. 

MN là đường trung bình của ASAC nên MN / /AC. 


MN//AC 

Ta có ACcz(ABCD) 
MNct(ABCD) 


> 


MN//(ABCD). 





Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm o. M là trung diêm của oc , 

Mặt phang (a) qua M song song với SA và BD . Thiết diện của hình chóp với mặt phang (a) là: 

Ả. Hình tam giác. B. Hình bình hành. c. Hình chữ nhật. D. Hình ngũ giác. 

Hướng dan si ái: 

Chọn A. 

Ta có: 

M e(a)n(ABCD) 

(a) IIBD c= ( ABCD) 

=> (a)n(ABCD) = EFIIBD (M eEF, Ee BC, F e CD ) 

Lại có: 

(m eía)n(SAC) 

ịw™ c (ucr ' a ^C) = MN„SA( N 6 SC). 

Vậy thiết diện cần tìm là tam giác NEF. 

Câu 8: Cho tứ diện ABCD có ẮB = CD. Mặt phang ( a ) qua trung điểm của AC và song song với 

AB , CD cắt ABCD theo thiết diện là 

A. hình tam giác. B. hình vuông. c. hình thoi. D. hình chữ nhật. 

Hướng dan siứì: 

Chọn c. 

Gọi M là trung điểm của AC . 

(Me(a)n(dổC) 

Ta có: •< v _ _ { => (a)n(ABC) - MNIIABÍN e BC), N là trung diêm BC . 

\ịa)IIAB a (ABC) v ' v ’ v ' 



Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 11 























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


(a)n(BCD)= NPIICDự e BD), p là trung 


(a)n(BDA^ = PQ//AB(Q e AD), Q là trung 


Ne(a)n(BCD) 

(a)HCD^(BCD) 

điểm BD . 

'Pe(a)n(BDA) 

(a)IIAB cz{BDA)~ 

điểm AD. 

MQ = {a)c\{ADC) 

ịa)IICD d (ADC) 

Khi đó thiết diện là hình bình hành MNPQ. 

Lại có: AB = CD suy ra MN = NP. 

Vậy thiết diện cần tìm là hình thoi MNPQ. 

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M là một điểm lấy trên cạnh SA ( 
M không trùng với s và A ). Mp(a) qua ba điểm M,B,C cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện 
là: 


QM//CD 



A. Tam giác. B. Hình thang. c. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật. 

Hướng dan siăi: 

Chọn B. 

AD / IBC c= ÍMBC)} _ ' ò 

Ta có _ AD//(MBC). 

AD ỢL ( MBC ) Ị v ’ 

Ta có ( MBC) / /AD nên (ằ/ 5C) và (SAD) có giao tuyến 
song song AD. 

Trong (SAD), vẽ MN / /AD(N e SD ) 

=> MN = ( MBC ) n(SAD). 

Thiết diện của S.ABCD cắt bởi ( MBC ) là tứ giác BCNM. B 

Do MN / / BC (cùng song song AD ) nên BCNM là hình 
thang. 

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn là AB. M là trung diêm CD. 
Mặt phang (a) qua M song song với BC và SA. (a) cắt AB,SB lần lượt tại N và p. Nói gì về 

thiết diện của mặt phẳng (a) với khối chóp S.ABCD ? 

A. Là một hình bình hành. B. Là một hình thang có đáy lớn là MN. 



c. Là tam giác MNP. D. Là một hình thang có đáy lớn là NP. 

Hướng dan siái: 

Chọn B. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 12 

















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


? r 

hai mặt phăng căt 


Trong mặt phẳng ( A BCD ) , qua M kẻ đường 
thẳng MN II BC(N e BC). Khi đó, MN c= (a). 

Trong mặt phang ( SA tì ) , qua N kẻ đường 
thẳng NP\\ SA(P e SB). Khi đó, NP^(a). 

Vậy ( a)=(MNP ). 

Xét hai mặt phẳng ( MNP ) và ( SBC ) có 
'MN c (MNP) 

BC <= (SBC) 

MN II BC 

p e(MNP),P e(SBC) 

nhau theo một giao tuyến đi qua điểm p và song 
song với BC. 

Trong mặt phẳng (SBC) kẻ PQ II BC(Q e sc ). Khi đó, PQ là giao tuyến của mặt phẳng (a) với 
mặt phẳng (SBC). Vậy mặt phẳng (a) cắt khối chóp S.ABCD theo thiết diện là tứ giác MNPQ. 

'MNịịBC 
MCịịNB 

Trong tam giác SBC có p thuộc đoạn SB , Q thuộc đoạn sc và PQ II BC nên PQ < BC. 



Tứ giác MNBC có 


MNBC là hình bình hành. Từ đó suy ra MN = BC. 


Tứ giác MNPQ có 


, [mn\\pq 


MNPQ là hình thang có đáy lớn là MN. 


PQ<MN 

Câu 11: Cho tứ diện ABCD . Gọi M là điểm nằm trong tam giác ABC , (a) là mặt phẳng đi qua M 
và song song với các đường thẳng AB và CD. Thiết diện của tứ diện và mp (a) là hình gì ? 


A. Hình bình hành, 
c. Hình vuông. 
Hướng dan giải: 

Chọn A. 


B. Hình tứ diện. 
D. Hình thang. 


Ta có: 

(a)n(ABC) = PQ,PQ//AB. Pe AC,Q eBC 
(a)n(ACĐ) = PS,PS//CD. s €AD 
(a) n (BCD) = QR, QR //CD. R G B D 
(a)n(ABD) = RS,RS//AB ( 4 ) 

RSII PQ (IIAB) 

PS//RQ (//CD) 

Từ ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ), (6) ta được thiết diện 

cần tìm là hình bình hành PỌRS . 


D 



B 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 13 















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Quan hệ song song - HH11 

HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.2 

A - LÝ THUYÉT TÓM TẮT.2 

B - BÀI TẬP.4 

DẠNG 1: CHỨNG MINH HAI MẶT PHẢNG SONG SONG.8 

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH THIẾT DIỆN CỦA («) VỚI HÌNH CHÓP KHI BIẾT («) VỚI MỘT 
MẶT PHẲNG (/?) CHO TRƯỚC.14 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 1 











ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 


A - LÝ THUYẾT TÓM TẮT 


I. Vị trí tương đối giữa hai mặt phang 

9 r 

Giữa hai mặt phăng (a) và (fj) có 3 vị trí tương đôi. 





(«)//(/?) 





Á 

a/]I 


đươc 

• 

z 

gọi là son! 




(«) - m 


chung. 

II. Các định lý: 

1. Định H 1: Neu mặt phang (a ) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b cùng song song 
với mặt phang ( fỉ) thì (a ) song song với ( fỉ). 





Hệ quả: Neu mặt phang (a) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b lần lượt song song 
với hai đường thẳng a’, b’ nằm trong mặt phang ( fỉ) thì mặt phang (a) song song với mặt 
phẳng (/3). 

a,b a (a) 

ac\b = 0 .„ 

=>(«)//(£) 

a//a\b//b' 

-7- L a',£’(=(/?) 

Lưu ý: Neu hai mặt phang song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phang 
này đều song song với mặt phang kia. 

2. Định lí 2 : ( Định lí giao tuyến thứ tư) Cho hai mặt phang song song. Neu một mặt phang 
cắt mặt phang này thì cũng cắt mặt phang kia và hai giao tuyến song song với nhau. 

(«)//(/?) 

(ỵ) n (a) = a => a / / b 
(ỵ)nW) = b 



3. Định lí 3 : (Định lí Ta-lét trong không gian) Ba mặt phang đôi một song song chắn trên 
hai cát tuyến bất kì những đoạn thẳng tưong ứng tỉ lệ. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 2 


































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 



# Hình lăng trụ và hình hộp: 



Mặt đay 


Mặt hên 


CụrJt hên 


Dính 


- Các cạnh bên của hình lăng trụ băng nhau và song song với nhau. 

- Các mặt bên của hình lăng trụ là các hình bình hành. 

- Hai đáy của hình lăng trụ là hai đa giác bằng nhau và nằm trên 2 mặt phang song song. 

- Tùy theo đáy của lăng trụ là tam giác, tứ giác, ngũ giác ... mà ta gọi lăng trụ là lăng trụ tam 
giác, lăng trụ tứ giác, lăng trụ ngũ giác... 

- Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp. 

$Hình chóp cụt: 


► 5 



- Hai đáy là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song và các tỉ sô các cặp cạnh tương ứng 
bằng nhau. 

- Các mặt bên là những hình thang. 

- Các đường thẳng chứa các cạnh bên đồng quy tại một điểm. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 3 































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


B- BÀI TẬP 


Câu 1: Một mặt phẳng cắt hai mặt đối diện của hình hộp theo hai giao tuyến là a và b. Hãy Chọn 
Câu đủng: 

Ả. a vầ b song song. B. a và b chéo nhau. 

c. a vầ b trùng nhau. D. a và b cắt nhau. 

Hướng dan si ủi: 

Chọn A. 

Câu 2: Chọn Câu đủng: 

A. Hai đuờng thẳng a và b không cùng nằm trong mặt phang (P) nên chúng chéo nhau. 

B. Hai đuờng thẳng không song song thì chéo nhau. 

c. Hai đuờng thẳng phân biệt lần luợt nằm trên hai mặt phang khác nhau thì chéo nhau. 

D. Hai đuờng thắng không song song và lần luợt nằm trên hai mặt phang song song thì chéo nhau. 
Hướng dan guỊU 

Chọn D. 

A sai vì còn trường hợp song song. 

B sai vì còn trường hợp cắt nhau. 

C sai vì còn trường hợp song song. 

Câu 3: Chọn Câu đủng : 

A. Hai mặt phang phân biệt cùng song song với mặt phang thứ ba thì chúng song song. 

B. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau, 
c. Hai mặt phang không cắt nhau thì song song. 

D. Hai mặt phang không song song thì trùng nhau. 

Hướng dan guỊU 

Chọn A. Theo hệ quả 2 sgk trang 66. 

Câu 4: Hãy Chọn Câu sai : 

A. Neu hai mặt phang song song thì mọi đường thắng nằm trên mặt phang này đều song song với 
mặt phang kia. 

B. Neu mặt phang (p) chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phang (ộ) thì ( P) và (ộ) 
song song với nhau. 

c. Neu hai mặt phang ( P) và (Q) song song nhau thì mặt phang (R) đã cắt ( P) đều phải cắt (ộ) 
và các giao tuyến của chúng song song nhau. 

D. Neu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phang song song thì sẽ cắt mặt phang còn lại. 
Hướng dan sỉủỉ: 

Chọn B. 

Theo định lý 1 trang 64 sgk: Neu mặt phang (p) chứa hai đường thẳng cắt nhau cùng song song với 
mặt phang (ộ) thì (p) và (ộ) song song với nhau 


Câu 5: Cho một đường thẳng a song song với mặt phẳng (p). Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và 
song song với (p)? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. vô số. 

Hướng dan giãi: 

Chọn B. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 4 











ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 



p 


Có duy nhất một mặt phẳng chứa a và song song với (p) 


Câu 6: Hãy Chọn Câu đúng : 

A. Neu hai mặt phang song song thì mọi đường thắng nằm trên mặt phang này đều song song với 
mọi đường thắng nằm trên mặt phang kia. 

B. Neu hai mặt phang (P) và (Q) lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì song song với nhau, 
c. Hai mặt phang cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau. 

D. Hai mặt phang phân biệt không song song thì cắt nhau. 

Hướng dẫn giải: 



Câu 7: Cho một diêm A năm ngoài mp( P) . Qua A vẽ được bao nhiêu đường thăng song song với 

(p)? 

A. 1 . B. 2 . c. 3. D. vô số. 

Hướng dan gịảị: 

Chọn D. 



ỵp _X 

Qua A vẽ được vô số đường thẳng song song với (p). 


Câu 8: Giả thiêt nào sau đây là điêu kiện đủ đê kêt luận đường thăng a song song với mp (a) ? 

A. allb và bllịa). B. allb và ốcz(a). 

c. all mp(yỡ) và (/?)// (a). D . an(a) = 0. 

Hướng dẫn giải: 

Chọn D. 

Theo định nghĩa SGK Hình học 11. 

Câu 9: Cho đường thẳng a nằm trên mp (a) và đường thẳng b nằm trên mp (P). Biết («)//(/?). 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 5 

































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Tìm câu sai: 

A. a//(yỡ). 

c. allb. 

Hướns dẫn giải: 

Chọn c. 

Chọn c. vì còn có khả năng a, b 
chéo nhau nhu hình vẽ sau. 


B. b//(a). 

D. Neu có một mp (y) chứa a và b thì allb. 




Câu 10: Cho đường thẳng a nằm trong mặt phang (a) và đường thẳng b nằm trong mặt phang (P). 
Mệnh đề nào sau đây SAI? 

A. {a)H(P) => allb . B. (a)ll{p) => all(p). 

c. (a)l/(P) => b//(a ). D. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau. 

Hưởng dẫn giải: 


Chọn A. 

Neu {a)/l{p) thì ngoài trường họp allb thì a và b còn 
có thể chéo nhau. 



Câu 11: Cho đường thẳng a <z mp ( p ) và đường thẳng b <z inp(Q). Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. (p) II (Q)=- allb. B .a/ỉb=> (p) // (Ổ), 

c. (p) // (e)=> all(Q) vàbll(p). D . a vầ b cắt nhau. 

Hướng dan gịảũ 

Chọn c. 

Neu (p) I l{Q) thì mọi đường thẳng a a mp{p) đều song song với mp ( Q ) và mọi đường thẳng 
b c= mp(Ò) đều song song với mp(p). 

Câu 12: Hai đường thẳng a và b nằm trong (a). Hai đường thẳng á và b' nằm trong mp(yỡ). 

Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Nếu alla' và bllb' thì («)//(/?). 

B. Nếu («)//(/?) thì all a' và bllb'. 
c. Nếu allb và a'Hb' thì («)//(/?). 

D. Nếu a cắt b , a cắt ồ và al/a' và bllb' thì («)//(/?). 

Hướns dẫn siải: . 

Chọn D. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 6 





















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Do a//a' nên all{p ) và bllb' nên ồ//(/?). 

Theo định lí 1 bài hai mặt phang song song, thì («)//(/?). 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 7 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


DẠNG 1: CHỨNG MINH HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 


Phương pháp 1 

Cơ sở của phương pháp chứng minh hai mặt phang (a) và (fỉ ) song song nhau là: 

- Bước 1: Chứng minh mặt phang (a) chứa hai đường thẳng a,b cắt nhau lần lượt song song với hai 
đường thẳng a',b' cắt nhau trong mặt phang ( fỉ). 

- Bước 2: Kết luận (a) II (/?) theo điều kiện cần và đủ. 

Phương pháp 2 

- Bước 1: Tìm hai đường thẳng a,b cắt nhau trong mặt phang (a ). 

- Bước 2 : Lần lượt chứng minh a II (/3) và b II (/ 3 ) 

- Bước 3 : Kết luận (a) II (/?). 


Câu 1: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Khẳng định nào sau đây SAI? 

A. AB'C'D và A'BCD' là hai hình bình hành có chung một đường trung bình. 

B. BD' và B'C' chéo nhau, 
c. A'c và Dữ chéo nhau. 

D. DC' và AB' chéo nhau. 

Hướng dan siải: 

Chọn D. 

DC' và AB' song song với nhau. 

Câu 2: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' . Mặt phẳng (AB'Ữ) song song với mặt phẳng nào trong các 
mặt phang sau đây? 

A. (BCA r ). B.(BƠD). C.(A'CC). D. (BDA f ). 

Hướng dẫn giải: 

Chọn B. 



Do ADƠB' là hình bình hành nên AB'IIDC' , và ABC'D' là hình bình hành nên AƯIIBC' nên 
( AB'D')//(BƠD ). 

Câu 3: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M là trung điểm của AB . Mặt phẳng ( MA'C' ) cắt hình 

hộp ABCD.A'B'C'D' theo thiết diện là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình ngũ giác. c. Hình lục giác. D. Hình thang. 

Hướng dan giãi: 

Chọn D. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 8 



















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Trong mặt phẳng ( ABB'A '), AM cắt BB' tại 1 


Do MBIIA'B'] MB = 


JL _ 9 _ 9 

■rA'B' nên 5 là trung điêm B I và M là trung điêm của IA . 


Gọi N là giao điểm của BC và ƠI. 

Do BN//BƠ và B là trung điểm B'I nên N là trung điểm 

của ƠI. 

Suy ra: tam giác IA'Ơ có MN là đường trung bình. 

Ta có mặt phẳng ( MA'Ơ ) cắt hình hộp ABCD.A'BƠ'D' theo 

thiết diện là tứ giác A'MNƠ có MNHÃƠ 
Vậy thiết diện là hình thang A'MNƠ. 

Cách khác: 


Ta có :< 


( ABCD)H(A’B’CD ') 

(A'ƠM)n(A'BƠ'D') = A'ơ => Mx//A'Ơ,M là 

( A'ƠM )n(ABCD) = Mx 

trung điểm của AB nên Mx cắt BC tại trung điểm N .Thiết 
diện là tứ giác A'ƠNM. 



Câu 4: Cho hình bình hành ABCD . Vẽ các tia Ax,By,Cz,Dt song song, cùng hướng nhau và không 
nằm trong mọị^ABCD ). Mp {a) cắt Ax,By,Cz,Dt lần lượt tại A',B',Ơ,D '. Khẳng định nào sau đây 
sai? 


A. A'B'ƠD' là hình bình hành. B. mp (AA'B'B)ll ( Dơơc ). 

c. AA' = Cơ và BB' = DƯ. D. 00'IIAA'. 

( o là tâm hình bình hành ABCD, ơ là giao điểm của A'ơ vầB'D'). 
Hướng dan gịỏu . 

Chọn c. 


AB II DC 
AA' HDD’ 

AB,AA' <=(ABB'A') 
DC,DD' (Z (Dơơc) 


(ABB'A f ) II ( Dơơc ). 


Câu B đúng. 
Mặt khác 


(a)r\(ABB'A') = A'B' 

( a)n(DCƠD') = ƠD' 
(ABB'A')ll(DCƠD r ) 

(a)n(ADD'A') = A'D f 
(a)n(BCƠB') = ƠB' 
(ABB’A’)//(DCƠD’) 




> => A'B' II ƠD' 

> => A'Ư II ƠB' 




Do đó câu A đúng. 



Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 9 



























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


\ Ọ _ _ 

0,0' lân lượt là trung điêm của AC,A'C' nên 00 là đường trung bình trong hình thang AẨC C. 


Do đó 00'IIAA' . Câu D đúng. 

Câu 5: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Người ta định nghĩa ‘Mặt chéo của hình hộp là mặt tạo bởi hai 
đường chéo của hình hộp đó’. Hỏi hình hộp ABCD.A'B'C'D' có mấy mặt chéo ? 

A. 4. B. 6. c. 8. D. 10. 


Hướng dẫn gịảù . 

Chọn B. 

Các mặt chéo của hình hộp là (ADC'B');(A'D'CB);(ABC'D') 
(. DCB'A ') ;(ACC'A'); (BDD'B') 


A 




Câu 6: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mp(«) qua AB cắt hình hộp theo thiết diện là hình gì? 

A. Hình bình hành. B. Hình thoi, 

c. Hình vuông. D. Hình chữ nhật. 

Hướng dan guỊU . 

Chọn A. 


Câu 7: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi o và O' lần lượt là tâm của ABB'A' và DCC'D' .Khẳng 
định nào sau đây sai ? 

A. ÕÕ' = ÃD. 

B. 00'//(ADD'A'). 

c. oo' và BB' cùng ở trong một mặt phang. 

D. oo' là đường trung bình của hình bình hành ADƠB’. 

Hướng dan sì ủi: . 

Chọn c. 

ADƠB' là hình bình hành có OO' là đường trung bình nên 


oo' — AD. Đáp án A, D đúng. 

oo' llAD nên 00'll ( ADD'A') . Đáp án B đúng. 



Câu 8: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi 1 là trung điểm AB . Mp ựB'D') cắt hình hộp theo thiết 
diện là hình gì? 

A. Tam giác. B. Hình thang. c. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật. 

Hướng dan sìủì: . 

Chọn B. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 10 




















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


(. IB'D')n(ABCD) = d với d là 


(ỉB'D')n(AA'B'B) = IB'. 

(lB'D')n(A'B'CD') = B'D'. 

I e(lB'D')n(ABCD) 

B'D'IIBD 
B'D' c= ( A'B'C'D ') 

BDcz(ABCD) 

đường thẳng qua I và song song với BD . 

Gọi J là trung điểm của AD . 

Khi đó ỤB'D') n(ABCD) = u . 
ụB’D')c\(ADD'Ẩ ) = JD'. 

Thiết diện cần tìm là hình thang 1JD'B' với I.JHỮB'. 

Câu 9: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi M,M' lần lượt là trung điểm của BC vầB'C'. G,G' lần 

lượt là trọng tâm tam giác ABC và A'B'C'. Bốn điểm nào sau đây đồng phang? 

A. A,G,G',C'. B. A,G,M',B'. C.A',G',M,C. Đ.A,G',M',G. 



Hướns dẫn siải: . 

Chọn D. 

MM' là đường trung bình trong hình bình hành BB'C'C nên 
MM' = BB' = AA\MM' IIBB' l/AA' 

Do đó AA'M'M là hình bình hành hay 4 điểm A,G',M',G 
đồng phang. 



Câu 10: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BB' và CC', 

A = mp {A MN ) n mp {A ' B'C ’). Khẳng định nào sau đây đúng ? 

Ả.A/IAB. B. A l/AC. c. A IIBC . D. AI/ AA'. 

Hướng dan siảù . 

Chọn c. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 11 















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


MN là đường trung bình trong hình bình hành 
BCƠB' nên MNUB’C 
À = mp(AMN)nmp(A'B'C ') 

MN c= (AMN) 

B'C' c= (A'B'Ơ) 

Do đó A//BC. 



Câu 11: Cho hình hộp ABCD.A'B'ƠD' có các cạnh bên AA',BB', CC',DD' . Khẳng định nào sai ? 

A. (AA'B'B)II(DD'C'C ). B. (BA'Ơ) và ( ADƠ ) cắt nhau. 

c. A'B'CD là hình bình hành. D. BB'DC là một tứ giác đều. 

Hướng dan gịảỵ . 

Chọn D. 


Câu A, C đúng do tính chất của hình hộp. 

(BA'Ớ) = (. BA'D'C);(ADC ') = ( ADƠB ') 

(BA'Ơ) n(ADƠ) = ON . Câu B đúng. 

Do B' Ể ( BDC ) nên BB'DC không phải là tứ giác. 



C' 


Câu 12: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi H là trung điểm của A'B'. Đường thẳng B'C song song 
với mặt phang nào sau đây ? 

A .(AHC). B .(AA'H). c. (HAB ). D .(HA'C). 

Hướns dẫn sìải: . 

Chọn A. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 12 








ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Gọi K là giao điểm của B'C và BC', 1 là trung điểm của 
AB . 

Do HB' = AỈ;HB'IIAl nên AHBT là hình bình hành hay 
AHIIBT. 

Mặt khác KIHAC' nên (AHƠ) // (B'Cl). 

Khi đó : B'CH{AHC ') 



c 


ỉì 


Câu 13: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mp(«) đi qua một cạnh của hình hộp và cắt hình hộp theo 
thiết diện là một tứ giác (r). Khẳng định nào sau đây là đúng ? 

A. (7 1 ) là hình chữ nhật. B. (r) là hình bình hành. 

c. (7 1 ) là hình thoi. D. (7 1 ) là hình vuông. 

Hướns dẫn siải: . 

Chọn B. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 13 










ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


DẠNG 2: XÁC ĐỊNH THIÉT DIỆN CỦA («) VỚI HÌNH CHÓP KHI BIÉT («) 
VỚI MỘT MẶT PHẲNG (yỡ)CHO TRƯỚC. 


Phương pháp: 

- Đe xác định thiết diện trong trường họp này ta sử dụng các tính chất sau. 

- Khi (a) II (yỡ) thì (a ) sẽ song song với tất cả các đường thẳng trong (7?) và ta chuyển về dạng thiết 
diện song song với đường thẳng (§3) 

í«)ll (P) 

SửdụngC^Ị^ ^ =>(a)n(ỵ) = d'ỊỊ d,M ed'. 

(p)c\{y) = d 

M e(a)n(y) 

Tìm đường thẳng d mằn trong (Ịĩ) và xét các mặt phang có trong hình chóp mà chứa d , khi đó 
(ct) II d nên sẽ cắt các mặt phang chứa d ( nếu có) theo các giao tuyến song song với d . 


Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và M,N lần lượt là trung điểm của 
AB,CD . Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi (a) đi qua MN và song song với mặt phang 

( SAD ) .Thiết diện là hình gì? 

A. Tam giác B. Hình thang c. Hình bình hành D. Tứ giác 


Ta có 


Hướng dẫn giải:: 

M &(SAB)n(a) 

(SẮB)n(SAD) = SA = 

Ne(SCD)n(a) 

(a)ỊỊ(SAD) 

(SCD) n(SAD) = SD 


(SAB)n(a) = MK\\SA,KeSB 


Tương tự 


=> (SCD)n(a) = NH\\SD,H eSC. 

Dễ thấy HK = (a)n(SBC ). Thiết diện là tứ giác MNHK 
Ba mặt phẳng ( ABCD),[SBC ) và (a) đôi một cắt nhau theo 

các giao tuyến là MN,HK,BC , mà MN II BC => MN II HK . Vậy 
thiết diện là một hình thang. 



Câu 2: Cho hìh chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o có AC = a,BD = b . Tam giác 
SBD là tam giác đều. Một mặt phang (a) dì động song song với mặt phang ( SBD ) và đi qua điểm I 

trên đoạn AC và AI =x (o < X < a). 

a) thiết diện của hình chóp cắt bởi (a) là hình gi? 

A. Tam giác B. Tứ giác c. Hình thang D. Hình bình hành 

b) Tính diện tích thiết diện theo a,b và X. 

Hướng dan giải:: 

a) Trường hợp 1. Xét / thuộc đoạn OA 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 14 














ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 



Ta có < 


ỉe(a)n(ABD) 

(a)Ịị(SBĐ) 

( ABD)n(SBD) = BD 
(«)n (ABD) = MN II BD,I e MN. 
'N e(a)n(SAD) 

(< a)\\(SBD) 

( SAD)n(SBD) = SD 

=> (SAD)n(a) = NP\\SD,Pt SN. 
Thiết diện là tam giác MNP. 


Tương tự 


\a)W(SBD) 

Do ị ( SAB) n( SBD ) = SB => MP\\ SB . Hai tam giác MNP và BDS có các cặp cạnh tương ứng song 
( SAB)n(a) = MP 
song nên chúng đồng dạng, mà BDS đều nên tam giác MNP đều. 


Trường họp 2. Diêm I thuộc đoạn oc , tương tự trường hợp 1 ta được thiêt diện là tam giác đêu 
HKL như (hv). 


b) Trường họp 1. I thuộc đoạn OA 

bd 2 S _b 2 S s 


Ta co S BCD 


MNP 


( MN\ 


Do MN II BD 


4 

MN 


s 


BCD V 


BD 




_ _ AI _2x 

BD AO a 


s 


MNP 


(—) 
V a ) 


c - 

°BCD 


èVV3 


a 


Trường hợp 2. I thuộc đoạn oc , tính tương tự ta có 


5 


ÍHL 


MNP 


V 


BD 


s 'ẽcd [ 


2(a -x) 2 b 2 \Ỉ3 _ b 2 (a-x) 2 V3 

J A — ~2 

a 4 a 


Vậy s td = 


bx\lĩ , 

;/ eịOA) 
a 

b 2 (a-xỸ 3 T 

v y — ;ỉe(oc 

a 



Câu 3: Cho tứ diện ABCD và M, N là các diêm thay trên các cạnh AB,CD sao cho 
a) Chứng minh MN luôn luôn song song với một mặt phang cố định. 


AM _ CN 
MB ~ ND 


b) Cho 


AM CN 


MB ND 


> 


0 và p là một điểm trên cạnh AC . thiết diện của hình chóp cắt bởi (MNP) là 


hình gì? 

A. Tam giác B. Tứ giác c. Hình thang D. Hình bình hành 

c) Tính theo k tỉ số diện tích tam giác MNP và diện tích thiết diện. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 15 






































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


A. 


k 


B. 


2 k 
k +1 


c. — 

k 


D. 


1 


k +1 


k +1 

Hướng dan siủì:: 

^ AM CN i 

a) Do = —— nên theo định lí Thales thì các đường thăng MN, AC,BD cùng song song với một 

mặt phang ( Ị3 ) .Gọi ( a ) là mặt phang đi qua AC và song song với BD thì (a ) cố định và (a) II {/3) 
suy ra MN luôn song song với (a) cố định. 

AP 

b) Xét trường hợp -p— = k , lúc này MP II BC nên BC II ( MNP ). 

PC 

Ta có : 

N e (MNP)n(BCD) 

BC 11 (MNP) => (BCD) n (MNP) = NQ\\BC,Q e BD. 

BC c= (BCD) 

' ... ,,, , , qp 

Thiết diện là tứ giác MPNQ .Xét trường họp -ị^— ^ k A 

Trong (AổC)gọi R-BCr\MP 

Trong (BCD) gọi Q = NRnBD thì thiết diện là tứ 

giác MPNQ . 

Gọi K = MNnPQ 


Ta có 


MVP 


5 







/t G- 


í) 


^ AM CN „ ẨÌ , , 

Do _ __ = — nên theo định lí Thales đảo thì AC.NM,BD lân lượt thuộc ba mặt phăng song song 

NB ND 

với nhau và đường thẳng PQ cắt ba mặt phang này tương ứng tại P,K,Q nên áp dụng định lí Thales 

PK 

PK AM CN , 

= k 


ta được ——r = _ _ = — L — 
KQ MB ND 


PK _ PK KQ _ k 
PQ - PK + KQ - - k + 1' 

KQ 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 16 





























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


PHÉP CHIÉU SONG SONG HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH TRONG 

KHÔNG GIAN 

A - LÝ THUYÉT TÓM TẮT 


1. Phép chiếu song song. 

Cho mặt phang (a) và một đường thẳng Á cắt (a ). Với mỗi điểm M trong không gian, đường thẳng 

đi qua M và song song với A cắt (a) tại điểm M ' xác định. 

Điểm M ' được gọi là hình chiếu song song của điểm M trên mặt phang (a ) theo phương Á. 

Mặt phang (ct) được gọi là mặt phang chiếu, phương của A gọi là phương chiếu. 

Phép đặt tương ứng mỗi điểm M với hình chiếu M ' của nó trên (a ) được gọi là phép chiếu song 

song lên (a) theo phương A. 

Ta kí hiệu C/? A (ct)(Ằf ) = M '. 

2. Tính chất của phép chiếu song song. 

• Phép chiếu song song biến ba điếm thảng hàng tành ba điếm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ 
tự của ba điếm đó. 

• Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng 
thành đoạn thẳng. 

• Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành đường thẳng song song hặc trùng nhau. 

• Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng 
song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng. 

3. Hình biểu diễn của một sổ hình không gian trên mặt phang. 

• Một tam giác bất kì bao giờ cũng có thế coi là hình biếu diễn của một tam giác tùy ý cho trước (tam 
giác cân, đều, vuông...). 

• Một hình bình hành bất kì bao giờ cũng có thế coi là hình biếu diễn của một hình bình hành tùy ý 
cho trước ( Hình vuông,hình thoi, hình chữ nhật, hình bình hành...) 

• Một hình thang bất kì bao giờ cũng có thế coi là hình biếu diễn của một hình thang tùy ý cho trước, 
miễn là tỉ số độ dài của hai cạnh đáy được bảo toàn. 

• Hình elip là hình biếu diễn của hình tròn. 


B-BÀI TẬP 

Câu 1: Qua phép chiếu song song, tính chất nào không được bảo toàn ? 

A. Chéo nhau. B. đồng qui. c. Song song. D. thẳng hàng. 

Hướng dan siăỉ: 

Chọn A. 

Qua phép chiếu song song, tính chất chéo nhau không được bảo toàn. 

Câu 2: Cho tam giác ABC ở trong mp (a) và phương /. Biết hình chiếu (theo phương /) của tam 
giác ABC lên mp (p) là một đoạn thẳng. Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. (a)//(p) B.(a) = (p) 

c. («)/// hoặc («)=)/ D. A;B;C đều sai. 

Hướns dẫn giải: 

Chọn c. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 1 









ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Khi phương chiếu /thỏa mãn («) / // hoặc (a) ZDỈ thì các đoạn thẳng AB ,BC ,CẨcó hình chiếu 
lên ( p) nằm trên giao tuyến của (a ) và (p) ■ 

Câu 3: Phép chiếu song song theo phương / không song song với a hoặc b , mặt phang chiếu là (p), 

hai đường thẳng a và b biến thành a' và b '. Quan hệ nào giữa a và b không được bảo toàn đối với 
phép chiếu song song ? 

A. Cắt nhau B. Chéo nhau c. Song song D. Trùng nhau 

Hướng dan siãì: 

Chọn B. 

Phép chiếu song song lên mặt phang không bảo toàn mối quan hệ giữa hai đường thắng chéo nhau 
trong không gian. 

Câu 4: Hình chiếu của hình chữ nhật không thế là hình nào trong các hình sau? 

A. Hình thang B. Hình bình hành c. Hình chữ nhật D. Hình thoi 

Hướng dan si ái: 

Chọn A. 

Do phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thắng song song hoặc trùng 
nhau, nên không thể có đáp án A. 


Câu 5: Cho hỉnh hộp ABCD.A'B'C'D' . Xác định các điêm M,N tương ứng trên các đoạn 

í ^ ì , TrKT r ' ^ r MA 

AC',B'D' sao cho MN song song với BA' và tính tỉ sô ——. 

MC' 

A. 2 B. 3 c. 4 D. 1 

Hướng dan siải: 

Xét phép chiếu song song lên mặt phang 
(A' B'C' D') theo phương chiếu BA' . Ta có 

N là ảnh của M hay M chính là giao điểm 
của B' D' và ảnh A c' qua phép chiếu này. Do 
đó ta xác định M,N như sau: 

Trên A'B' kéo dài lấy điểm K sao cho 
A'K = B' A' thì ABA'K là hình bình hành 
nên AKI / BA' suy ra K là ảnh của A trên 
AC' qua phép chiếu song song. 

Gọi N - B'D'r\KC'. Đường thẳng qua N và 
song song với AK cắt AC' tại M . Ta có 
M,N là các điểm cần xác định. 

Theo định lí Thales, ta có 
MA ' NK KB ' „ 

MC' NC' C'D' 



Câu 6: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của CD và CC'. 

a) Xác định đường thẳng Á đi qua M đồng thời cắt AN và A'B . 

b) Gọi I,J lần lượt là giao điểm của A với AN và A'B . Hãy tính tỉ số 


IM 

u 


A. 2 


B. 3 


c. 4 


D. 1 


Hưởng dẫn giải: 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 2 















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


a) Giả sử đã dựng được đường thăng À căt cả 
AN và BA'. Gọi I, J lần lượt là giao điểm 

của A với AN và BA'. 

Xét phép chiếu song song lên (XỔCD) theo 

phương chiếu A'B . Khi đó ba điểm J,I,M 
lần lượt có hình chiếu là B,I',M . Do J,I,M 
thẳng hàng nên B,I',M cũng thẳng hàng. Gọi 

N ' là hình chiếu của N thì An ' là hình chiếu 
của AN . Vì 

/ € AN =>/'<= AN' => I' - BM nAN'. 

Từ phân tích trên suy ra cách dựng: 



■N’ 


- Lấy I' = AN'c\BM . 

- Trong (ANN') dựng //'||AW'(đãcó W’||CD’)cắt AN tại I. 

Vẽ đường thẳng MI , đó chính là đường thẳng cần dựng, 
a) Ta có MC = CN' suy ra MN' - CD — AB . Do đó I' là trung điểm của BM . Mặt khác II' II JB 

nên II ' là đường trung bình của tam giác MBJ , suy ra IM = II => —— = 1. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 3 















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


ÔN TẬP CHƯƠNG II 

Câu 1. Theo mô tả trong sách giáo khoa, 

A. Mặt bàn là mặt phang trong hình học không gian. 

B. Mặt bàn là một phần mặt phang trong hình học không gian. 

c. Mặt bàn là một hình ảnh của mặt phang trong hình học không gian. 

D. Mặt bàn là hình ảnh của một phần mặt phang trong hình học không gian. 

Câu 2. Trong hình học không gian, 

A. Điểm luôn luôn phải thuộc mặt phang. 

B. Điểm luôn luôn không thuộc mặt phang. 

c. Điểm vừa thuộc mặt phang đồng thời vừa không thuộc mặt phang. 

D. Điểm có thể thuộc mặt phang, có thể không thuộc mặt phang. 

Câu 3. Trong hình học không gian, 

A. Hình biểu diễn của một hình tròn thì phải là một hình tròn. 

B. Hình biểu diễn của một hình chữ nhật thì phải là một hình chữ nhật, 
c. Hình biểu diễn của một tam giác thì phải là một tam giác. 

D. Hình biểu diễn của một góc thì phải là một góc bằng nó. 

Câu 4. Trong hình học không gian, 

A. Qua ba điểm xác định một và chỉ một mặt phang. 

B. Qua ba điểm phân biệt xác định một và chỉ một mặt phang. 

c. Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một mặt phang. 

D. Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một và chỉ một mặt phang. 

Câu 5. Trong không gian cho 4 điểm phân biệt, không đồng phang và không có 3 điểm nào thẳng 
hàng. Khi đó, có bao nhiêu mặt phang đi qua 3 trong số 4 điểm trên? 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 6. Ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phang phân biệt thì: 

A. Cùng thuộc đuờng tròn. B. Cùng thuộc đuờng elip. 

c. Cùng thuộc đuờng thẳng. D. Cùng thuộc mặt cầu. 

Câu 7. Cho biết mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Qua ba điểm không thẳng hàng xác định duy nhất một mặt phang. 

B. Qua một đuờng thẳng và một điểm không thuộc nó xác định duy nhất một mặt phang, 
c. Qua hai đuờng thẳng xác định duy nhất một mặt phang. 

D. Qua hai đuờng thẳng cắt nhau xác định duy nhất một mặt phang. 

Câu 8. Cho hình chóp S.ẢBC. Các điểm M, N, p tirơng ứng trên SA, SB, sc sao cho MN, NP và 
PM cắt mặt phang {ABC) tương ứng tại các điểm D, E, F. Khi đó có thể kết luận gì về ba điểm 
D, E,F 

A. D, E, F thẳng hàng. B. D, E, F tạo thành tam giác. 

c. D, E, F cùng thuộc một mặt phang. D. D, E, F không cùng thuộc một mặt phang. 

Câu 9. Cho ẨBCD và AMCN là hai hình bình hành có chung đường chéo AC . Khi đó có thể kết luận 
gì về bốn điểm B,M ,D,N ? 


Mua/iỉe Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 1 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Ả. B, M, D, N tạo thành tứ diện. 

B. B, M , D, N tạo thành tứ giác, 
c . B, M, D, N thẳng hàng. 

D. Chỉ có ba trong số bốn điểm B, M, D, N thẳng hàng. 

Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi, hai cạnh bên AB và CD kéo dài cắt nhau tại 
E . Các điểm M, N di động tưcmg ứng trên các cạnh SB và sc sao cho AM cắt DN tại I . Khi đó 
có thể kết luận gì về điểm / ? 

A. / chạy trên một đường thẳng. B. / chạy trên tia SE . 

c. / chạy trên đoạn thẳng SE . D. / chạy trên đường thẳng SE . 

Câu 11. Cho hình lập phương ABCD.A' B'C' D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
A'C' cắt B'D' tại O ’. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (ACC'Ả') và (AB'D') là đường thẳng 
nào sau đây? 

A. A'C'. B. B'D'. c .AO'. D. A'0. 

Câu 12. Cho hình lập phương ABCD.A’B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
A'C' cắt B'D' tại O’. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng ( ACC' A ') và ( A'D'CB ) là đường 
thẳng nào sau đây? 

A. A'D'. B. A'B. C.A’C. D. D'B. 

Câu 13. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
A'C' cắt B'D' tại O ’. Khi đó A'c cắt mặt phẳng (AB' D') tại điểm G được xác định như thế nào? 

A. G là giao của A'C với 00’. B. G là giao của A’C với AO’. 

c. G là giao của A’C với AB’. D. G là giao của A’C với AD’. 

Câu 14. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
A’C' cắt B’D' tại O '. Khi đó hai mặt phẳng (AB’D’) và ( DD’C’C ) cắt nhau theo đường thẳng d 
được xác định như thế nào? 

A. Đường thẳng d đi qua điểm D'vầ là giao điểm của AO’ với CC'. 

B. Đường thẳng d trùng với đường thẳng AD '. 
c. Đường thẳng d trùng với đường thẳng AO'. 

D. Đường thẳng d đi qua điểm D '. 

Câu 15. Cho hình lập phương ABCD.A’B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
A’C' cắt B’D' tại O '. Khi đó A'c cắt mặt phẳng ( BDD’B ') tại điểm T được xác định như thế nào? 

A. Giao của A’C với 00'. B. Giao của A’C với AO'. 

c. Giao của A'C với AB'. D. Giao của A'C với AD'. 

Câu 16. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
A’C' cắt B’D' tại O '. Gọi s là giao của AO' với CC' thì s không thuộc mặt phẳng nào dưới đây 

Ả.(DD'C'C). B.(BB'C'C). C.(AB'D'). Đ.(CB'D'). 

Câu 17. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
A'C' cắt B'D' tại O'. Gọi s là giao của AO' với CC' thì SO' không thuộc mặt phẳng nào dưới 
đây? 


Mua/iỉe Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 2 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


A. (A'C'C). B ,(AB'D'). c ,{AD'C'B). D .(A'OC'). 

Câu 18. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
Ắ'C' cắt B'D' tại O'. Gọi s là giao của AO' với CC' thì SA cắt đường thẳng nào dưới đây? 

A. cc\ B. BB'. c. DD'. D. D'C'. 

Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M , N, p lần lượt là trung điểm của 
các cạnh AB, AD và sc . Khi đó mặt phang (MNP) không có điểm chung với cạnh nào sau đây? 

A. SB . B. sc . c. SD. D. SA . 

Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của 
các cạnh AB, AD và sc . Khi đó giao tuyến của hai mặt phang (MNP) và (SBC) là đường thẳng d 
có đặc điểm gì? 

A. Đường thẳng d đi qua điểm p. 

B. Đường thẳng d trùng với đường thẳng PM . 
c. Đường thẳng d trùng với đường thẳng PN. 

D. Đường thẳng d đi qua điểm p và giao điểm của BC với MN. 

Câu 21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của 
các cạnh AB, AD và sc . Khi đó mặt phang (MNP) có điểm chung với đoạn thẳng nào dưới đây? 

A. BC . B. BD. c. CD . D .CA. 

Câu 22. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của 
các cạnh AB , AD và sc . Khi đó thiết diện do mặt phẳng (MNP) cắt hình chóp là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình tứ giác. c. Hình ngũ giác. D. Hình lục giác. 

Câu 23. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó). Gọi M, N, p lần lượt 
là trung điểm của các cạnh AB, BC và DD '. Khi đó thiết diện do mặt phang (MNP) cắt hình lập 
phương là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình tứ giác. c. Hình ngũ giác. D. Hình lục giác. 

Câu 24. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó). Gọi M, N, p lần lượt 
là trung điểm của các cạnh AB, BC và C'D'. Khi đó thiết diện do mặt phang (MNP) cắt hình lập 
phương là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình tứ giác. c. Hình ngũ giác. D. Hình lục giác. 

Câu 25. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
Ắ'C' cắt B'D' tại O '. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và 00'. Kh i đó 

thiết diện do mặt phang (MNP) cắt hình lập phương là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình tứ giác. c. Hình ngũ giác. D. Hình lục giác. 

Câu 26. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó). Gọi M, N, p lần lượt 
là trung điểm của các cạnh AB, BCvầ BB '. Khi đó thiết diện do mặt phang (MNP) cắt hình lập 
phương là hình gì? 

A. Hình tam giác. B. Hình tứ giác. c. Hình ngũ giác. D. Hình lục giác. 


Mua/iỉe Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 3 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Câu 27. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó). Gọi (P) là mặt phẳng 
bất kì cắt hình lập phương đó. Khi đó, thiết diện do mặt phang (P) cắt hình lập phương là một đa giác 
có số cạnh tối đa là bao nhiêu? 

A.3. B. 4. c. 5. D. 6. 

Câu 28. Cho hình chóp S.ABCD (đáy là một tứ giác lồi). Gọi (P) là mặt phẳng bất kì cắt hình chóp 
đó. Khi đó, thiết diện do mặt phang (P) cắt hình chóp là một đa giác có số cạnh tối đa là bao nhiêu? 

A. 3. B. 4. c. 5. D. 6. 

Câu 29. Cho tứ diện ABCD , gọi G và G' tương ứng là trọng tâm các tam giác BCD và BCA . Khi 
đó ta có thế kết luận được gì về hai đường thẳng AG và DG ' ? 

A. Cắt nhau tại một điểm. B. Cùng thuộc một mặt phang, 

c. Cùng thuộc một mặt phang và không cắt nhau. D. Không cùng thuộc một mặt phang. 

Câu 30. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó)), AC cắt BD tại o 
còn A'C' cắt B'D' tại O '. Khi đó ta có thể kết luận được gì về hai đường thẳng AC' và A'C ? 

A. Cắt nhau. B. Song song. c. Trùng nhau. D. Chéo nhau. 

Câu 31. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó)), AC cắt BD tại o 
còn A'C' cắt B'D' tại O'. Khi đó ta có thể kết luận được gì về hai đường thẳng AO' và A'01 
A. Cắt nhau. B. Song song. c. Trùng nhau. D. Chéo nhau. 

Câu 32. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó)), AC cắt BD tại o 
còn A'C' cắt B'D' tại O'. Khi đó ta có thể kết luận được gì về hai đường thẳng AB' và BC ỊC Ỉ 
A. Cắt nhau. B. Song song. c. Trùng nhau. D. Chéo nhau. 

Câu 33. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó) ), AC cắt BD tại 
Ocòn Ắ'C' cắt B'D' tại O' . Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (ẮB’D') và (AA'C'C) . Kh i 

đó ta có thể kết luận được gì về đường thẳng d và đường thẳng AO '? 

A. Cắt nhau. B. Song song. c. Trùng nhau. D. Chéo nhau. 

Câu 34. Trong không gian, hai đường thẳng không đồng phang chỉ có thể: 

A. Song song với nhau. B. Cắt nhau. c. Trùng nhau. D. Chéo nhau. 

Câu 35. Trong không gian, hai đường thẳng không chéo nhau thì chỉ có thể: 

A. Song song với nhau. B. Cắt nhau. c. Trùng nhau. D. Đồng phang. 

Câu 36. Cho tứ diện SABC . Gọi M, N, p, Q, R, s lần lượt là trung điểm của các cạnh AS, AB , 

cs, CB, SB và CA . Khi đó ta có thể kết luận gì về ba đường thẳng MQ, NP, RS ? 

A. Đôi một song song với nhau. B. Đôi một cắt nhau, 

c. Đồng quy. D. Đồng phang. 

Câu 37. Trong không gian, nếu ba mặt phang phân biệt cùng đi qua một điểm thì ba giao tuyến của 
các mặt phang ấy: 

A. Hoặc song song hoặc đồng quy. B. Phải song song với nhau, 

c. Đồng quy. D. Đồng phang. 

Câu 38. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ( ABIICD ). Khi đó giao tuyến của hai mặt 
phẳng (SBC) và ( SAD ) có đặc điểm gì? 

A. Đi qua điểm s . B. Đi qua điểm s và song song với AB . 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 4 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


c. Đi qua điêm s và song song với AD . D. Đi qua điêm s và song song với AC . 

Câu 39. Cho tứ diện SABC . Gọi M, N, p, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, cs, SA . 
Biết rằng M, N, p, Q đồng phẳng. Khi đó: 

A. MQ, SB, NP đôi một song song. 

B. MQ, SB, NP đồng quy. 

c. MQ, SB, NP hoặc đôi một song song hoặc đồng quy. 

D. MQ, SB, NP đồng phẳng. 

Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ( ABIICD }. Điểm M bất kì trên cạnh sc 

(không trùng với c hay s ), mặt phang ( ABM ) cắt cạnh SD tại N . Khi đó ta có thể kết luận được gì 

về tứ giác ABMN ? 

A. ABMN là hình thang. 

B. ABMN là hình bình hành. 

c. ABMN là tứ giác lồi và các cặp cạnh đối đều cắt nhau. 

D. ABMN là hình thoi. 

Câu 41. Cho tứ diện ABCD, điểm M bất kì trên cạnh AC (không trùng với c hay A ), mặt phẳng 
(P) đi qua M và song song với AB và CD . Thiết diện do mặt phang ( P) cắt tứ diện là hình gì? 

A. Hình thang. B. Hình bình hành, 

c. Tứ giác lồi và các cặp cạnh đối đều cắt nhau. D. Hình thoi. 

Câu 42. Neu đường thẳng d song song với một đường thẳng d' bất kì trong mặt phang (P) thì 
đường thẳng d phải: 

A. Song song với mặt phang (P) . B. Nằm trong mặt phang ( P). 

c. Có một điểm chung duy nhất với mặt phang (P) . D. Không cắt mặt phang (P). 

Câu 43. Neu đường thẳng d song song với một đường thẳng d ' bất kì trong mặt phang (P) và mặt 
phang ( Q ) chứa d đồng thời cắt mặt phang (P) theo giao tuyến a thì: 

A. Đường thẳng a phải song song với đường thẳng d '. 

B. Đường thẳng a phải trùng với đường thẳng d '. 

c. Đường thẳng a phải đồng phang và không cắt đường thẳng d '. 

D. Đường thẳng a hoặc song song hoặc trùng với đường thẳng d . 

Câu 44. Cho hai đường thẳng d và d' song song với nhau. Các mặt phang ( P) và ( Q ) tương ứng đi 

qua d và d' đồng thời cắt nhau theo giao tuyến a thì: 

A. Đường thẳng a song song với đường thẳng d . 

B. Đường thẳng a song song với cả hai đường thẳng d và d'. 
c. Đường thẳng a trùng với đường thẳng d . 

D. Đường thẳng a hoặc song song hoặc trùng với đường thẳng d . 

Câu 45. Cho hai đường thẳng d và d' chéo nhau. Điểm M không thuộc hai đường thẳng đã cho. Khi 
đó, 

A. Có duy nhất một mặt phang đi qua M và song song với hai đường thẳng đã cho. 

B. Có duy nhất một cặp mặt phang đi qua M và song song với hai đường thẳng đã cho. 
c. Có vô số mặt phang đi qua M và song song với hai đường thẳng đã cho. 

Muaýỉle Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Trang 5 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


D. Không tôn tại mặt phăng đi qua M và song song với hai đường thăng đã cho. 

Câu 46. Cho tứ diện ABCD có M, N là hai điểm phân biệt trên cạnh AB . Khi đó ta có thể kết luận 
được gì về hai đường thẳng CM và DN ? 

A. Song song. B. cắt nhau. c. Chéo nhau. D. Trùng nhau. 

Câu 47. Cho hai mặt phang ( P) và ( Q ) song song với nhau. Đường thẳng d nằm trong mặt phang 
(P). Khi đó đường thẳng d có đặc điểm gì? 

A. d song song với ( Q ). B. d cắt ( Q ). 

c. d nằm trong ( Q ). D. d có thể cắt ( Q ) hoắc nằm trong ( Q ). 

Câu 48. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó)), AC cắt BD tại o 
còn A'C' cắt B'D' tại O'. Khi đó ( AB'D ') sẽ song song với mặt phẳng nào dưới đây? 

A. (Ắ’OC). B ,{BDC'). c .(BDA'). D. (BCD). 

Câu 49. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB , E là 
trung điểm CB , I là giao điếm của AE và BD . Khi đó IG sẽ song song với đường thẳng nào dưới 
đây? 

A. SA . B . SB . c. sc . D. SD. 

Câu 50. Cho biết câu trả lời nào của bài toán sau đây là sai ? 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB , E là trung 
điểm CB , I là giao điểm của AE và BD. Khi đó IG sẽ song song với mặt phang nào dưới đây? 

A. (SAC). B .(SBC). C.(SCĐ). D. (SAD). 

Câu 51. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại 
o còn A’C' cắt B'D' tại O'. Các điểm M, N, p theo thứ tự thuộc các cạnh BB\ C'D\ DA sao 

cho BM = C' N = DP = b (0 < b < a). Khi đó mặt phang (MNP) sẽ song song với mặt phang nào 
dưới đây? 

A. ( A'OC ') B. ( BDC ') c. ( BDA ') D. (BCD) 

Câu 52. Trong không gian, 

A. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Neu mặt phang (P) và đường thẳng a có 
giao khác rỗng thì ( P) và đường thẳng b cũng có giao khác rồng. 

B. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Neu mặt phang ( P) cắt đường thẳng a thì 
(P) phải cắt đường thẳng b . 

c. Cho hai mặt phang ( P) và ( Q ) song song với nhau. Neu đường thẳng a song song với mặt 
phang ( P) thì a phải song song với mặt phang ( Q ). 

D. Cho hai mặt phang ( P) và ( Q ) song song với nhau. Neu đường thẳng a và mặt phang ( P) có 
giao khác rỗng thì a và mặt phang ( Q ) cũng có giao khác rỗng. 

Câu 53. Cho mệnh đề “Qua một điểm A nằm ngoài mặt phang ( p) cho trước,., mặt phang đi qua A 
và song song với (P) ”. 


Mua/iỉe Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 6 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Cụm từ nào trong số các cụm từ được cho dưới đây có thể điền vào chồ trống (..) để được mệnh đề 

đúng? 

A. Có vô số. B. Có đúng hai. c. Có một và chỉ một. D. Không có. 

Câu 54. Cho mệnh đề “Qua đường thẳng a song song với mặt phang (P)mặt phang đi qua a và 
song song với (P) 

Cụm từ nào trong số các cụm từ được cho dưới đây có thể điền vào chồ trống (..) để được mệnh đề 

đúng? 

A. Có vô số. B. Có đúng hai. c. Có duy nhất một. D. Không có. 

Câu 55. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
A'C' cắt B'D' tại O' . Các điểm M, N, p theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB , BC, OB' . Khi 

đó, thiết diện do mặt phang (MNP) cắt hình lập phương sẽ là đa giác có số cạnh là bao nhiêu? 

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Câu 56. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
A'C' cắt B'D' tại O' . Các điểm M, N, p theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, BC, OD' . Khi 

đó, thiết diện do mặt phang (MNP) cắt hình lập phương sẽ là đa giác có số cạnh là bao nhiêu? 

A. 3. B. 4. c. 5. D. 6. 

Câu 57. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại o còn 
A'C' cắt B'D' tại O' . Các điểm M, N, p theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB , BC, OB' . Khi 

đó, thiết diện do mặt phang (MNP) cắt hình lập phương sẽ song song với mặt phang nào dưới đây? 

A ,{A'D'CB). B. (A'C'CA) . c .(BMC). D. (D CA’). 

Câu 58. Ta chỉ xét phép chiếu song song mà các đoạn thẳng hay đường thẳng không song song hoặc 
trùng với phương chiếu. Khi đó hình chiếu của một đoạn thẳng sẽ là: 

A. Một điểm. B. Một đoạn thẳng, 

c. Một đoạn thẳng bằng với đoạn thẳng đã cho. D. Một đường thẳng. 

Câu 59. Ta chỉ xét phép chiếu song song mà các đoạn thẳng hay đường thẳng không song song hoặc 
trùng với phương chiếu. Một tam giác đều mà mặt phang chứa tam giác không song song với phương 
chiếu, có hình chiếu là: 

A. Một điểm. B. Một đoạn thẳng. c. Một tam giác. D. Một tam giác 

đều. 

Câu 60. Ta chỉ xét phép chiếu song song mà các đoạn thẳng hay đường thẳng không song song hoặc 
trùng với phương chiếu. Một tam giác vuông mà mặt phang chứa tam giác không song song với 
phương chiếu, có hình chiếu là: 

A. Một điểm. B. Một đoạn thẳng, 

c. Một tam giác. D. Một tam giác vuông. 

Câu 61. Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

A. Hình biểu diễn của một đoạn thẳng là một đoạn thẳng. 

B. Hình biểu diễn của một tam giác là một tam giác. 

c. Hình biểu diễn của một hình thang là một hình thang. 

D. Hình biểu diễn của một đường tròn là một đường tròn. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 7 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Câu 62. Trong không gian, nêu hai đường thăng không có điêm chung thì ta có thê kêt luận được gì vê 
hai đường thẳng đó? 

A. Song song với nhau. B. Chéo nhau. 

c. Cùng thuộc một mặt phang. D. Hoặc song song hoặc chéo nhau. 

Câu 63. Neu đường thẳng a không có điểm chung với mặt phang (P) thì 

A. a không cắt (P) . B. a không song song với (P) . 

c. a song song với (P) . D. a nằm trọn trong ( P). 

Câu 64. Đường thẳng a sẽ song song với mặt phang (P) nếu: 

A. a không cắt mặt phang ( P). 

B. a không nằm trong mặt phang ( P). 

c. a không có điểm chung với mặt phang (P) . 

D. a chéo nhau với mọi đường thẳng b nằm trong mặt phang (P) . 

Câu 65. Cho trước hai đường thẳng a và b chéo nhau. Khi đó, 

A. Không thể có một mặt phang nào chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. 

B. Có duy nhất một mặt phang chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. 
c. Có đúng hai cặp mặt phang chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. 

D. Có vô số mặt phang chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. 

Câu 66. Qua một phép chiếu song song, một đường thẳng sẽ song song với hình chiếu của nó nếu thỏa 
mãn điều kiện gì ? 

A. Đường thẳng đó song song với phương chiếu. 

B. Đường thẳng đó không song song với phương chiếu. 

c. Đường thẳng đó không song song với phương chiếu và cũng không song song với mặt phang 
chiếu. 

D. Đường thẳng đó không song song với phương chiếu nhưng song song với mặt phang chiếu. 

Câu 67. Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

Qua một phép chiếu song song, hình chiếu của hai đường thẳng chéo nhau có thể là: 

A. Hai đường thẳng chéo nhau. B. Hai đường thẳng cắt nhau, 

c. Hai đường thẳng song song với nhau. D. Hai đường thẳng phân biệt. 

Câu 68. Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

Qua một phép chiếu song song, hình chiếu của hai đường thẳng cắt nhau có thể là: 

A. Hai đường thẳng cắt nhau. B. Hai đường thẳng song song với nhau, 

c. Hai đường thẳng trùng nhau. D. Hai đường thẳng phân biệt. 

Câu 69. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' với AC, BD là đường chéo của hình vuông ABCD 
còn A'C\ B'D' là đường chéo của hình vuông A'B'C'D' . Gọi o = ACnBD và O' = A'C'nB'D'. 
Điểm M thuộc đoạn 0'C' (M không trùng với O' hoặc C'). Mặt phang (P) đi qua điểm M và 
song song với mặt phang ( AB ' D ') cắt hình lập phương theo thiết diện có số cạnh là bao nhiêu ? 

A. 3. B. 4. c. 5. D. 6. 


Mua/iỉe Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 8 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Câu 70. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' ( AB, AD và AA' có độ dài đôi một khác nhau), 
giao điểm của A'C vớimặtphẳng ( AB'D ') là: 

A. Trọng tâm tam giác AB'D'. 

B. Trực tâm tam giác AB' D'. 

c. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AB'D'. 

D. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác AB' D'. 

Câu 71. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (AB, AD, và AA' có độ dài đôi một khác nhau). 
Gọi T và T' tương ứng là giao điểm của A'C với các mặt phẳng (AB' D') và ( BDC '). Ta có thể kết 

luận được gì về độ dài của đoạn thẳng A 'T và TT ' ? 

A. A'T <TT'. B. A'T >TT'. 

c. A'T = TT' <T'C. D. A'T = TT' = T'C. 

Câu 72. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi (AC và BD là hai đường chéo) và 
AB n CD = E, AD n BC = F . Mặt phẳng (P) bất kì, song song với SE và cắt các cạnh SA, SB, 

sc, 5D tương ứng tại A\B\C',D'. Khi đó, A'B'C'D' chỉ có thể là hình nào dưới đây ? 

A. Tứ giác lồi (không có cặp cạnh đối nào song song với nhau). 

B. Hình thang (chỉ có một cặp cạnh đối song song với nhau), 
c. Hình bình hành. 

D. Hình thoi. 

Câu 73. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi (ẮC và BD là hai đường chéo) và 
AB n CD = E, AD n BC = F . Biết rằng SE không vuông góc với SF . Mặt phẳng (P) bất kì, song 

song với SE và SE , cắt các cạnh SẢ, SB, SC, SD tương ứng tại A\B\C\D '. Khi đó, A'B'C' D' 

chỉ có thể là hình nào dưới đây ? 

A. Tứ giác lồi (không có cặp cạnh đối nào song song với nhau). 

B. Hình thang (chỉ có một cặp cạnh đối song song với nhau), 
c. Hình bình hành. 

D. Hình chữ nhật. 

Câu 74. Cho lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi M là trung điểm cạnh BC. Mặt phẳng (P) đi qua M đồng 
thời song song với BC' và CA '. Thiết diện do mặt phang (P) cắt lăng trụ là đa giác có số cạnh bằng 
bao nhiêu ? 

A. 3. B. 4. c. 5. D. 6. 

Câu 75. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEỈ (các đỉnh lấy theo thứ tự đó) và không đồng phẳng. 
Gọi / và J tương ứng là trọng tâm các tam giác ABF và ABT ). Khi đó, IJ không song song với 
mặt phang nào dưới đây ? 

A. (EBC) . B. (BDF) . c. (DCEF) . D. (EAD) . 

Câu 76. Trong không gian, tam giác ABC có hình chiếu là tam giác A'B'C' qua phép chiếu song 
song. Khi đó ta có thể kết luận được gì ? 

A. Neu AH là đường cao của tam giác ABC có hình chiếu là A'H' thì A'H' cũng là đường cao 
của tam giác A'B'C'. 

B. Neu AM là đường trung tuyến của tam giác ABC có hình chiếu là A'M' thì A'M' cũng là 
đường trung tuyến của tam giác A'B'C'. 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 9 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


c. Nếu MT là đường trung trực của tam giác ABC có hình chiếu là M'T' thì M'T' cũng là 
đường trung trực của tam giác A'B'C'. 

D. Neu AD là đường phân giác góc trong của tam giác ABC có hình chiếu là A'D' thì A'D' 
cũng là đường phân giác góc trong của tam giác A'B'C'. 

Câu 11. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' với AC, BD là đường chéo của hình vuông 
ABCD còn A'C\ B'D' là đường chéo của hình vuông A'B'C'D'. Gọi o = ACnBD và 

O' = A'C'nB'D' . Điểm M thuộc đoạn oc (M không trùng với o hoặc C). Gọi T và T' tương 
ứng là giao điểm của A'M với các mặt phẳng (AB' D') và ( BDC '). Ta có thể kết luận được gì về độ 

dài của đoạn thẳng A'T và TT' ? 

A. A'T < TT'. B. A'T >TT'. c. A'T = TT V T'M . D. 

A'T = TT' = T'M . 


Câu 78. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' với AC, BD là đường chéo của hình vuông 
ABCD còn A'C\ B'D' là đường chéo của hình vuông A'B'C'D' . Gọi o = ACC\BD và 
O' = Ắ'C'nB'D' . Qua phép chiếu song song theo phương AO' lên mặt phang ( ABCD ) thì hình 
chiếu của tam giác c' BD là gì ? 

A. Tam giác CBD . B. Điểm c\ c. Đoạn thẳng BD . D. Tam giác 

C' B' D'. 


Câu 79. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại 
o còn A'C' cắt B'D' tại O'. Các điểm M, N theo thứ tự di động trên các cạnh BB',, C'D' sao 

cho BM = C'N = b (0 <b < a). Khi đó đường thẳng MN sẽ: 

A. Cắt đường thẳng AD' . B. cắt đường thẳng BD. 

c. Song song với một mặt phang cố định. D. Song song với một đường thẳng cố định. 

Câu 80. Neu mặt phang (P) trùng với mặt phang (ABC) thì chúng sẽ có: 

A. Chỉ có một điểm chung. B. Có đúng hai điểm chung, 

c. Có đúng ba điểm chung là A, B và c. D. Có vô số điểm chung. 


Câu 81. 

A. Chỉ có một điểm A . 

c. Có đúng ba điểm A, B và c. 


Mặt phẳng (ABC) có: 


B. Đúng hai diêm A và B . 
D. Vô số điểm. 


Câu 82. Nêu đường thăng a có hai diêm phân biệt là A và B cùng thuộc mặt phăng (R) thì: 

A. Chỉ có hai điểm A và B là giao của đường thẳng a và mặt phang ( R). 

B. Chỉ có những điểm thuộc đoạn thẳng AB mới là giao của đường thẳng a và mặt phang (R). 
c. Mọi điểm của đường thẳng a đều là giao của đường thẳng a và mặt phang (R). 

D. Mọi điểm của mặt phang (R) đều thuộc đường thẳng a . 


Câu 83. Trong không gian cho một đường thăng a và một mặt phăng (P). Giữa a và (P) có sô diêm 
chung tối đa là bao nhiêu ? 

A. 0 . B. 1 . c. 2. D. Vô số. 


Câu 84. Neu hai mặt phẳng (R) và (S) có hai điểm chung là A và B thì: 
A. Chúng chỉ có hai điểm chung là A và B . 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 10 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


B. Chúng chỉ có các điêm chung thuộc đoạn thăng AB . 
c. Chúng chỉ có các điểm chung thuộc đuờng thẳng AB . 

D. Chúng có vô số điểm chung khác nữa. 

Câu 85. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' với AC, BD là đường chéo của hình vuông ABCD 
còn A'C', B'D' là đuờng chéo của hình vuông A'B'C'D'. Gọi o = ACnBD và O' = A'C'r\B'D'. 
Điểm M thuộc đoạn O'A' (M không trùng với O' hoặc A '). Mặt phang ( P) đi qua điểm M và 
song song với mặt phang ( AB' D ') cắt hình lập phuơng theo thiết diện có số cạnh là bao nhiêu ? 

A. 3. B. 4. c. 5. D. 6. 

Câu 86. Cho hình chóp S.ABCD , các điểm M, N tương ứng thuộc các cạnh sc và AB . Khi đó, 
giao điểm T của MN với mặt phang ( ABƯ) được xác định như thế nào ? 

A. T = NMnSB. B .T = NMnBD. 

c. T = NM n s/ trong đó / = NC n BD. D. T là một điểm tùy ý trong mặt phẳng 

(S5D). 

Câu 87. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi và ADnBC = E . Các điểm M , N tương ứng 

thuộc các cạnh SA và SB sao cho DM n CN = I . Khi M, N tương ứng di động trên các đường 

thẳng SA và SB thì ta có thể kết luận được gì về điểm I ? 

A. Cố định. B. Di động trên đoạn thẳng SE. 

c. Di động trên đường thẳng SE . D. Di động tùy ý trong không gian. 

Câu 88. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N , p tương ứng là trung điểm 

của AD, AB, so (O là giao điểm hai đường chéo của đáy). Khi đó, mặt phang (MNP) sẽ cắt hình 

chóp theo một thiết diện là đa giác có số đỉnh là bao nhiêu ? 

A. 3. B. 4. c. 5. D. 6. 

Câu 89. Cho tứ diện ABCD . Mặt phang ( P) chứa cạnh AB và chia tam giác BCD thành hai phần có 
diện tích bằng nhau. Khi đó (P) cắt (BCD) theo giao tuyến BT là: 

A. Đường thẳng chứa đường cao của tam giác BCD. 

B. Đường thẳng chứa đường phân giác góc trong của tam giác BCD . 
c. Đường thẳng chứa đường trung tuyến của tam giác BCD. 

D. Đường thẳng chứa đường trung trực của tam giác BCD. 

Câu 90. Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt và đôi một cắt nhau. Một đường thẳng d cắt cả ba 
đường thẳng a, b, c. Khi đó, ta có thể kết luận được gì về bốn đường thẳng a, b, c , d ? 

A. Hai trong số bốn đường thẳng a, b, c , d đồng phang. 

B. Ba trong bốn đường thẳng a, b, c , d đồng phang, 
c. Bốn đường thẳng a, b, c , d đồng phang. 

D. Bốn đường thẳng a, b, c , d đồng quy. 

Câu 91. Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi D, E, F, p, Q theo thứ tự là trung điểm của các 
cạnh cc\ AB, A'A, BB' và B'C'. Khi đó, mặt phang (EDF) sẽ song song với mặt phang nào dưới 
đây ? 

A. (A'BQ). B. (A'PQ). C.(A’PC’). D. (Ắ’BC’). 


Mua/ile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 11 






ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


Câu 92. Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' . Gọi D, E, p theo thứ tự là trung điêm của các cạnh 
cc ', A' A, BB ' . Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Khi đó, mặt phang (BGD) sẽ song song với mặt 
phang nào dưới đây ? 

A. (AB’C’) . B ,{AC'P). c ,(EB'C'). D ,{EC'P). 

Câu 93. Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' . Gọi D, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh 

cc ', A ' A ’ . Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Điểm Q thuộc cạnh BC sao cho BC = 3BQ . Khi 
đó, mặt phang (GDF) sẽ song song với mặt phang nào dưới đây ? 

A. (A'BC'). B.(A'QC'). C.(AB'C). D . (C4'C'). 

Câu 94. Cho hai mặt phang song song (P) và ( Q ). Hai đường thẳng a và b tương ứng thuộc (P) và 
(( Q ) đồng thời chéo nhau. Đường thẳng c cắt mặt phang (P) tại điểm o . Khí đó, có bao nhiêu đường 
thẳng vừa song song với c vừa cắt cả hai đường thẳng a và b ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô số. 


Mua/iỉe Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 12 








ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


Quan hệ song song - HH11 


ĐÁP ÁN: 


1. D 

2. D 

3. c 

4. D 

5. D 

6. c 

7. c 

8. A 

9. B 

10. c 

11. c 

12. c 

13. B 

14. A 

15. A 

16. D 

17. c 

18. A 

19. D 

20. D 

21. D 

22. c 

23. c 

24. D 

25. D 

26. A 

27. D 

28. c 

29. A 

30. A 

31. A 

32. D 

33. c 

34. D 

35. D 

36. c 

37. c 

38. c 

39. c 

40. A 

41. B 

42. D 

43. c 

44. D 

45. A 

46. c 

47. A 

48. B 

49. c 

50. D 

51. B 

52. B 

53. c 

54. c 

55. B 

56. c 

57. B 

58. B 

59 . c 

60. c 

61. D 

62. D 

63. c 

64. c 

65. B 

66. D 

67. A 

68. B 

69. D 

70. A 

71. D 

72. B 

73. c 

74. c 

75. D 

76. B 

77. c 

78. c 

79. c 

80. D 

81. D 

82. c 

83. D 

84. c 

85. A 

86. c 

87. c 

88. c 

89. c 

90. D 

91. D 

92. B 

93. B 

94. B 



Mua/iỉe Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - http://www.toanmath.com/ 


Trang 13 





























